Bái Chánh Đạo 


CON ĐƯỜNG VẮNG MẶT 
KHỔ ĐAU 


Tỷ Kheo NGUYÊN TUỆ 





Bái Chánh Tạo 


CON ĐƯỜNG VẮNG MẶT 
KHỔ ĐAU 





NHÀ XUẤT BẢN THẾ GIỚI 


MỤC LỤC 









Trang 
Jf 0ï 0)5 T889 min Hà 1ì 0Ô 0Ô ÔỐÔ 7 
Chương 1: Mục đích cuộc sống.................................---------c5cccsxecerrrecee 13 
1. Mục đích của cuộc đời là hết khổ ............................. ----- 5-5552 <2 s52 14 
2, Giánh nặng hai đầU ¿.iss.isiii6iscexc bá s16 128x186 4160156 tags 1 s;0i 108g uuán 17 
SN j0 TT. ẽốẽ ẽốốố số 20 
Chiidng 2: Duyên KH cua caácdantidaidasiitisdpdaiogiloadesl Bác, 
1;Định lý Duyên KHÔI... các 26662 0á0 152g uag 158bag dag gu cán 23 
Í, Sự thật HIỆT: Ại.sax6s6sosa s9 yoga nuối bung 0 tsôsadbisodiecssaa 23 
2: Nội: dựng :chữ- DHáÁP cua zv 166 6saisaxe9askobruebidaS0s0iexse 24 
3. Sự phát sinh các Sắc pháp theo lộ trình nhân quả....................... 25 
4. Tính Vô thường và Vô ngã của các pháp 
5. Quán sát lý Duyên khởi fhô và fẾ.........................------c-+©5<©5s<ccs+ccee 
6. Thấy Biết đúng sự thật hay Tuệ tri................................-----5-cc<ccs+ccee 
7. Không Thấy Biết như thật hay không Tuệ tri 
II, Mười bai Duyên khởi.....................‹-sccccscc 061625002 Hồ H010 1ả 1026 
I;-EOnE:Q0ã1752:6;56ã%09asuw60fadenp tiầu 8uaWqwäxgad@nsoitdusasqg 


2. Quán sát thô 





Chương 3: Tâm biết trực tiếp ...................................-------ccsecccrkxerrrrrree 
1. Sáu Căn và Sáu Trần (lục nhập) 
IEIuols) 20snisin si T8 TT... 
3. Phân biệt các Cảm giác được biết với những Trần cảnh............. 46 
4. Giải thích chữ Xúc trong kinh điển .............................-..-------------: 48 
Chường 4: Tânh ĐIẾC  THÚ suy oiasiseedbdaiadadulbbaeiaeaedbidekaaegobd 50 
I,:1iội EEÌHHDHAE:SINHó: sssixgys4654276x6xt6400101A Quay s60 bia bại s2dx4g du 0ukôn 50 
2. Đặc điểm của tâm biết ý thức ..............................-----5-< series 55 
3. Lộ trình Duyên khởi tiếp theo tâm biết ý thức nhị nguyên ....... 58 
4. Sự phát sinh toàn bộ khối đau khổ.............................. ---- «5s c«<x«2 61 
5. Bốn giai đoạn của lộ trình tâm Bát Tà Đạo..............................-- 62 
Chương 5: Tính chất của lộ trình tâm Bát Tà Đạo........................ 63 
Ú. VÔ ChƯỜN si các 0666660160 A ngả 1 146114000106 SỆLv3ngg0118.8140,0eaa s0 63 
21 VÕ TÀ Đã xu tuiti0 010:309410001616140 210018614630908681504.x600604810430144646018004 66 


3. Tâm biệt. ưởng và: THỨ is s68 6x0 04 80a 10n 18811580: 4 66 





4, Kho: chỨA s0 cs n6 ántg c0 8g dan dang A80 lãsngiậng Gà gen gố x28 0e 
5, Giải thích lộ trình tâm biết Ý thức về các Danh pháp................. 74 
6. Năm Uẩn và Năm Thủ Uẩn.......................... ---- ¿5+ se +xsrexerxerererkee 80 
7. Sự thật về Khổ và nguyên nhân của Khổ (Khổ đế và Tập để).... 82 
8. Một số nhận thức không đúng (Vô minh) về khổ....................... 86 
Chương 6: Tính chất của lộ trình tâm Bát Chánh Đạo............... 88 
T, Chánh. NIỆTTHss:áz:8i2ásicax6d6sil2sgu,l48tilb qua dixtdbfaBiidsda 89 
2, Chánh Tỉnh ĐẤT ¿ác:c6aiccc6 10010030. 011100803810012x0184324ax06 90 
j: Chánh ĐỊNH sa 12s gta8121xi1ã 822800103 es3xdnagiraitae 90 
4; GHánH DỤ QUY bác 5:6:2g6600/2ágs 120xgstv0 c0 qdad s6 baosadso Gạo Gạat se 92 
5. Chánh Tri kiến - Tâm biết Ý thức đúng như thực ...................... 93 
6. Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng.............................. ----- 94 
7. Ba giải thoát: Không - Vô tướng - Vô tác......................... .....------ 96 
Chưững 2: Tu Lập Chinh NIÒ HT ccccssccsedieecisbidiealiesiodee 101 
1. Tà Niệm và Chánh Niệm................................. 7c +c+cscsxs+esesesessee 102 
2.0 trình: tứ THẬP ca 6 05g 64416 cddatadvgidsulesiasg 106 
Chương 8: Phương pháp tu tập 
1,104 tHIẾT¿.:es2L60xa 6206444101444 656 028v 2 la1xdvsole b4 ssa 
| TỪ thể bass gu gus6s táesx2a ng sy0ittsub6ip1x6tuiakasllioecAokigg 
2. Thực hành: Chú tâTh:..:.. c6 ássu g0 t16 0iáxexg 0030042 Sa 1810103814461 g50 
BTMlNtie]a 590111 018118 1n Trẻ ốc 
4, TÚI LẬP TU 6x6 i648ded0w6abdasgtutaddbWowfapdedo 640 dasd 
5. Từ tập Ghỉ:và QUẦN ii s0xg6s618 0x0 01ã0u8 G0104 s0ngg 
II. Thực hành tu tập trong cuộc sống.........................--.----- s- +ccse sec, 124 
1. Thiền hành (thực hành khi đi) .......................... . . . ---+-55<5<s5sesses+ 124 
2..MöI hành Vĩ Khác ¡sát sai i0 đe ca Và e0 60033146 66.1x490190 36 3AÒ 125 
2ì. |KH1.(0đ THIÊN sói: 124556 0020181 A0064 85a chua tái LỆ À àtib la t4xx8s32Xù 125 
Chương 9: Giải thích một số bài Kinh ........................................--..- 126 
Kinh Pháp Môn Căn Bản 
Tiểu kinh Đoạn Tận Ái.........................- 5-5-5 52s +EvExecrerkerrerxeerrrerree 
Kinh Nhất Dạ Hiển Giiả.......................... (5-5555 xxx xxx 
Kinh NIỆH XI (các bá bá bá cát Á Hà ca cù ga 4 s40 tà 2k2 x04 
EhÙ TC 14122101 15202100001 0521 0606861881/1510820920 19582 





Dẫn Nhập 


uyển sách này được viết ra nhằm mục đích cho 
cm người đã được nghe giảng và tu tập theo 
pháp này, dùng làm tài liệu hướng dẫn và đối chiếu khi tu 
tập Tứ Thánh Đế. So với bài giảng trực tiếp, nó cô đọng 
hơn, ít thí dụ minh họa hơn, nên có thể khó hiểu đối với 
những người mới đọc lần đầu. Trong quyển sách này, có 
rất nhiều thuật ngữ Phật học, cũng là một khó khăn cho 
người đọc. Do vậy, cho dù là một người am hiểu các 
thuật ngữ Phật học thì vẫn cần phải khéo quán sát các 
ngôn từ này với trí tuệ. Ngôn từ là phương tiện truyền 
thông, dùng để ám chỉ các sự vật hoặc hiện tượng (các 
pháp). Mỗi một ngôn từ có thể ám chỉ một hoặc rất nhiều 
pháp khác nhau. Phải quán sát ngữ cảnh mà ngôn từ ấy 
được sử dụng mới có thể thấy được cái sự vật hoặc hiện 
tượng mà ngôn từ ấy chỉ bày. Có thể có rất nhiều cách 
hiểu khác nhau, thậm chí là trái ngược nhau đối với một 
số thuật ngữ Phật học, vì vậy trong quyển sách này các 
thuật ngữ Phật học phải được hiểu trong ngữ cảnh của 
quyển sách này. Thí dụ: 


— Tưởng là một thuật ngữ Phật học, có rất nhiều 
cách hiểu khác nhau, thậm chí trái ngược nhau nhưng ở 
đây, Tưởng được dùng trong ngữ cảnh là lộ trình: Xúc - 
Thọ - Tưởng dùng để chỉ tâm biết trực tiếp. Tâm biết trực 
tiếp xảy ra theo sáu trường hợp (sáu Căn tiếp xúc với 
sáu Trần) gồm: Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỉ thức, Thiệt thức, 
Thân thức và Tưởng thức. Tâm biết trực tiếp được gọi là 
Tưởng (trong triết học và tâm lý học gọi là Nhận thức 
cảm tính). 


- Niệm cũng là một thuật ngữ có rất nhiều cách 
dùng khác nhau, nhưng ở đây, Niệm được dùng trong 
ngữ cảnh là lộ trình: Xúc - Ihọ - Tưởng - Niệm - Tư duy - 
Ý thức. Với ngữ cảnh này, Niệm vừa có chức năng là (trí) 
nhớ đến, vừa có chức năng kích hoạt các thông tin trong 
kho chứa, tạo một nhân cho Tư duy sinh khởi. Niệm 
không phải là tâm biết mà nội dung của Niệm (trí nhớ) 
được khởi lên, được biết ở tâm biết ý thức. 

— Trí tuệ là một từ được dùng trong Phật học cũng 
như đời sống thường ngày thường thiên về nghĩa “biết 
nhiều hiểu rộng” nhưng từ Trí tuệ được dùng trong ngữ 
cảnh của Kinh Tạng Nikaya và trong sách này là chỉ 
những hiểu biết đúng sự thật (như thật). Hiểu biết đúng 
sự thật gọi là Trí tuệ hay Minh đạt được ở ba cấp độ gồm: 
Văn tuệ (có được hiểu biết đúng sự thật do nghe giảng, 
tụng kinh điển), Tư tuệ (do tư duy), và Tu tuệ (do tu tập). 
“Hiểu nhiều biết rộng” bao nhiêu đi nữa nhưng vẫn là 
cái biết ý thức nhị nguyên, thì không phải là Trí tuệ, 
không phải là Minh mà chỉ là Vô minh. 

§ 


- Trong sự thật Duyên khởi, hiển nhiên không tồn 
tại một thế giới thuần túy tinh thần được quan niệm như: 
Một Đấng sáng tạo, Một Đại ngã, Một Thượng đế toàn 
năng, Một Chân tâm thường trụ, mà từ đó phát sinh ra 
tất cả các sự vật và hiện tượng. Điều này phủ nhận hoàn 
toàn quan điểm của Triết học Duy tâm: tỉnh thần có 
trước, vật chất có sau. Nhưng sự thật Duyên khởi cũng 
hiển nhiên: Căn - Trần là thế giới vật chất tiếp xúc với 
nhau mà phát sinh thế giới tinh thần. Phải chăng sự thật 
Duyên khởi phù hợp với quan điểm của Triết học Duy 
vật: vật chất có trước, tinh thần có sau? Sự thật Duyên 
khởi, y cứ nơi sự thật đang xảy ra trong hiện tại, quán sát 
các sự vật và hiện tượng đang xảy ra trong hiện tại không 
những phủ nhận quan điểm của Triết học Duy tâm mà 
phủ nhận cả quan điểm của Triết học Duy vật. Triết học 
Duy vật quan niệm có một phạm trù vật chất hay một 
thế giới thuần vật chất có trước. Nhưng sự thật không 
phải như vậy. Không có một sự vật, một hiện tượng nào 
thuần túy vật chất. Phạm trù tinh thân hay Danh pháp 
(Danh pháp là thuật ngữ Phật học chỉ phạm trù tinh thần) 
không những bao gồm các hành vi thuộc phạm trù tâm 
thức, mà còn bao gồm các thông tin được lưu giữ. Bất kỳ 
một sự vật và hiện tượng nào được quan niệm là vật chất, 
thì trong nó đều lưu giữ một lượng thông tin nào đó. 
Lượng thông tin này thuộc phạm trù tinh thần hay Danh 
pháp. Ví dụ: một trang sách có các dòng chữ là vật chất, 
là Sắc pháp nhưng nội dung các dòng chữ này thuộc 
tinh thần, thuộc Danh pháp. Một cuộn băng từ, một đĩa 
DVD, một thẻ nhớ có cả phần vật chất (Sắc pháp) và có 


9 


các thông tin được lưu giữ trong đó thuộc tinh thần 
(Danh pháp). Các loại sóng điện từ, sóng ánh sáng truyền 
dẫn thông tin, là vật chất nhưng mang trong nó lượng 
thông tin truyền đi, chính là tỉnh thần là danh pháp. 
Bất kỳ một sự vật, một hiện tượng nào là vật chất đều 
mang trong nó một lượng thông tin nào đó. Một căn 
nhà, một cái bàn, một viên kim cương, một hạt điện tử, 
một Photon v.v... đều mang trong nó một lượng thông 
tin. Khi nghiên cứu một sự vật, một hiện tượng có nghĩa 
là khám phá lượng thông tin được lưu giữ trong đó. Với 
các loại vật chất vô cơ, có một lượng thông tin nào đó 
nhưng với các loại vật chất hữu cơ, các tế bào sống có 
thêm loại thông tin được lưu giữ trong ADN. Chính loại 
thông tin được lưu giữ trong ADN là một trong những 
nhân tố phát sinh tâm biết. Tùy theo các loại thực vật và 
động vật khác nhau mà lượng thông tin trong ADN sẽ 
khác nhau đưa đến tâm biết phát sinh sẽ có kiểu cách và 
mức độ khác nhau. Người Ấn Độ cổ đại đã từng quan 
niệm: cây cỏ là sinh vật có một giác quan. Cây cỏ khi 
“tiếp xúc” với ngoại cảnh sẽ phát sinh tâm biết theo mức 
độ và kiểu cách của nó đưa đến phản ứng của nó với ngoại 
cảnh. Vào mùa khô hạn, ở vùng đổi núi có một số hầm 
cầu bị tắc nghẽn. Khi sửa chữa người ta phát hiện những 
chùm rễ cây nhỏ xíu đã xâm nhập để hút nước. Những rễ 
cây này đã biết “tìm nước” từ những khoảng cách rất xa 
có thể đến hàng trăm mét. 

Căn và Trần tiếp xúc với nhau làm phát sinh các hành 
vi thuộc phạm trù tâm thức, không đồng nghĩa với quan 
điểm Duy vật, bởi Căn - Trần không phải thuần túy vật 


10 


chất mà còn có cả lượng thông tin được lưu giữ trong 
đó. Chính lượng thông tin chứa trong ADN của các tế 
bào thần kinh là một trong những nhân tố làm phát sinh 
tâm biết và các hành vi khác thuộc tâm thức. Thức tái 
sanh được để cập trong phần phụ lục được xem là Hoá 
sanh với hai phần: Danh và Sắc. Sắc pháp là phần vật 
chất vi tế lưu giữ được các thông tin về “tâm” của người 
chết, không phải là phần vật chất vô cơ như photon hay 
các hạt cơ bản mà nó phát sinh do đột biến ADN trong tế 
bào thần kinh não bộ. Vì vậy, phần vật chất vi tế này mang 
một số đặc tính của loại vật chất tế bào não bộ, nên khi 
tiếp xúc với lượng thông tin (về tâm) sẽ phát sinh cái biết 
của Hoá sanh. 


Ngày nay khoa học đã đạt đến rất nhiều đỉnh cao, tuy 
vậy những kết quả mà khoa học khám phá chỉ gần đúng 
với sự thật chứ không phải là sự thật, bởi cái hiểu biết ấy 
là ý thức nhị nguyên, đặt nền tảng trên cái thấy một 
nhân sinh quả, một cái thấy thường kiến. Thí dụ quang 
năng biến đổi thành nhiệt năng. Với quan điểm thường 
kiến này, năng lượng nằm sẵn trong ánh sáng là của ánh 
sáng. Sự thật không phải như vậy. Chỉ khi nào ánh sáng 
tiếp xúc với một vật nào đó, thì lúc đó do “xúc” này mà 
phát sinh nhiệt năng. Nếu ánh sáng đi qua một vùng 
chân không, không tiếp xúc với bất kỳ một vật nào thì 
chẳng có quang năng nào biến đổi thành nhiệt năng cả. 
Nếu con người quán sát nơi sự thật là: “Hai nhân tiếp 
xúc với nhau rồi cùng diệt mà phát sinh nhiều quả thì mới 
có thể chấm dứt được cái thế giới quan thường kiến, một 
thế giới quan không đúng sự thật và có được một thế 
giới quan đúng với sự thật vô thường và vô ngã. 


H 


Trong quyển sách này cũng có nhiều nhận thức mới 
về triết học, tâm lý học, thần kinh học, và sinh học trên 
nền tảng sự thật duyên khởi. Tuy những nhận thức này có 
thô và tế khác nhau nhưng không với mục đích quán sát 
sâu xa, vì thế các lĩnh vực này chỉ ở mức độ vừa đủ để cho 
người học có thể chấm dứt được: “thân kiến, nghi, giới 


2 32 


cấm thủ” để trở thành “người thấy đường”. 


Bát Chánh Đạo được giới thiệu ở đây gọi là Bát 
Chánh Đạo Siêu thế (vượt khỏi thế gian) chính là lộ 
trình tâm của một vị vô học đạo (A La Hán) và một vị 
hữu học đạo đang ở trong Chánh Định mà Đại Kinh Bốn 
Mươi thuộc Trung Bộ Kinh gọi là: “Vô lậu, Siêu thế thuộc 
Đạo chỉ”. Có Bát Chánh Đạo hiệp thế tức là Bát Chánh 
Đạo: “thuộc Hữu lậu, thuộc Phước báo, đưa đến quả 
Sanh y” mà nội dung của Minh được lưu giữ trong “kho 
chứa” và những nội dung này được khởi lên theo lộ trình 
Bát Tà Đạo, nghĩa là vẫn còn có một cái “la” tu tập, một 
cái “la” thành tựu. Trong ba loại trí tuệ: Văn tuệ, Tư tuệ 
thuộc về Bát Chánh Đạo hiệp thế và Tu tuệ do chỉ quán 
song hành phát sinh thuộc về Bát Chánh Đạo Siêu thế. 
Trí tuệ này là tâm biết ý thức như thật gọi là Chánh Kiến 
thuộc vô lậu, thuộc siêu thế, thuộc đạo chi. Vì thế việc 
học và tư duy này là để thực hành đưa đến đoạn tận khổ 
đau. Nếu chỉ dừng lại việc học lý thuyết Duyên khởi, tri 
thức này được lưu vào “kho chứa); không thực hành thiền 
quán thì lộ trình tâm vẫn là Bát Tà Đạo và tâm biết khởi 
lên vẫn là: “Ngã kiến, Ngã sở kiến, Ngã mạn tùy miênï. 
Nghĩa là vẫn còn thấy Ta hơn, Ta kém, Ta bằng và dĩ nhiên 
sẽ đưa đến khen mình chê người là đặc điểm của tâm 
phàm phu. 


12 


Chương †1 
MỤC ĐÍCH CUỘC SỐNG 





ã hiện hữu trong cuộc đời này, bất kỳ một ai dù ít 

hay nhiều đều có băn khoăn: mục đích của cuộc 
sống này là gì? Ý nghĩa thực sự của cuộc sống này là gì? 
Phải chăng con người sinh ra, lớn lên, học tập, làm việc, 
xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái để rồi già và chết đi. 
Suốt trong mấy mươi năm hiện hữu đã từng trải qua, 
chứng kiến những thành công, hạnh phúc, và biết bao 
cay đắng, sầu khổ, thất bại. Mấy mươi năm hiện hữu vui 
ít, khổ nhiều, lo toan nhiều mà cay đắng lại càng nhiều 
hơn. Vậy thật sự mục đích của sự hiện hữu này là gì? 


Trong thế giới này, tất cả con người (ngoại trừ các bậc 
Thánh), cho dù già trẻ, nam nữ, giàu nghèo, người trí hay 
ngu, chủng tộc hay tôn giáo nào đều khát khao mong mỏi 
tìm cầu hạnh phúc, niềm vui, lạc thú trong vật chất hay tỉnh 
thần. Hành vi này chi phối toàn bộ đời sống trong từng giây 
phút của đời người. Nếu quán sát kỹ càng thì hành vi “khát 


2 


khao, mong mỏi, tìm cầu niềm vui hạnh phúc, lạc thú” ở đời 


13 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


đương nhiên phát sinh từ nhận thức: “Mục đích của cuộc 
đời là tận hưởng niềm vui hạnh phúc” 

Nhưng mục đích của cuộc đời có phải thật sự là 
tận hưởng “niềm vui, hạnh phúc” không? Nếu nhận 
thức này đúng sự thật thì trong Phật giáo gọi nhận thức 
đúng sự thật này là Minh hay Trí tuệ, nếu không đúng sự 
thật thì gọi là Vô minh hay Vọng tưởng. 


1. Mục đích của cuộc đời là hết khổ 


Con người khác nhau thì sự tìm cầu cũng khác nhau 
và cùng một con người tùy theo thời điểm, thì sự tìm cầu 
cũng thay đổi. Sự tìm cầu bao gồm ở: tiền bạc, tài sản, 
tri thức, danh vọng, quyền lực, thành đạt, v.v... chung quy 
là những phương tiện vật chất và tinh thần mang lại 
lạc thú, niềm vui, hạnh phúc. Nếu quán sát kỹ lưỡng, thì 
mục đích thật sự của con người muốn đạt được không 
phải là những cái đó. Con người không cần những thứ 
đó, điều mà họ cần, mục đích thật sự mà mọi người đang 
nỗ lực đạt được là đằng sau những thứ đó. Vậy đó là cái 
gì? Khi họ nỗ lực phấn đấu để có được hạnh phúc vật 
chất và tinh thần, họ nghĩ rằng “nếu như có được những 
thứ này thì mình sẽ hết khổ. Vậy thì bất kỳ một hành vi 
nào, cho dù nhỏ bé hay to lớn đến đâu, của một cá nhân, 
một tập thể, một giai cấp, một tôn giáo, một đất nước 
hay cả loài người trên thế gian đều chỉ có một mục đích 
duy nhất là “hết khổ: 

Khi ra chợ mua một đôi dép, không phải mục đích 
là đôi dép, mà mục đích mua một đôi đép là để không 


14 


Chương 1. MỤC ĐÍCH CUỘC SỐNG 


bị khổ do đạp gai, dẫm đá. Nếu mua một đôi đép thật 
đẹp, đắt tiền, cũng không vì có đôi dép đẹp mà nghĩ 
rằng với đôi đép đẹp này sẽ không còn bị coi thường, 
khinh rẻ và sẽ chấm dứt được khổ tâm. Vậy mục đích 
mua đôi dép là để chấm dứt khổ tâm, khổ thân chứ không 
phải mục đích là đôi dép đó. 

Bay vào không gian vũ trụ để khám phá các thiên hà, 
con người cũng hành động với mục đích duy nhất là dùng 
những kiến thức đó để giúp con người trên trái đất này hết 
khổ, chứ không phải là các kiến thức đó. 

Khi giải mã bản đồ gen, không phải con người cần 
những tri thức đó mà con người muốn có những tri 
thức đó để sáng chế, để phát minh nhiều phương thức 
hữu hiệu giúp cho con người thoát khỏi bệnh tật, 
chấm dứt khổ. 


Sẽ có những lý luận cho rằng mục đích thật sự của 
đời sống mà con người đang nỗ lực đạt đến là hết khổ 
nhưng còn có mục đích khác là tận hưởng các niềm vui, 
hạnh phúc, lạc thú. Sự thật niềm vui, hạnh phúc, lạc thú 
mà con người khát khao mong mỏi tận hưởng lại thuộc 
về tương lai, điều mà con người đang phấn đấu để đạt 
đến. Vì rằng trong hiện tại con người đang bị khổ đau 
vây hãm nên họ nhận thức rằng nếu có những thứ đó 
trong tương lai họ sẽ hết khổ. Vậy, từ trong sâu thẳm cái 
mà con người thật sự cần đến là hết khổ chứ không phải 
là hạnh phúc và lạc thú. Sự thật là con người không cần 
bất kỳ một hạnh phúc lạc thú nào, mà con người chỉ sử 


15 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


dụng hạnh phúc lạc thú như một phương tiện chấm 
dứt khổ. 


Thí dụ như đối với người nghiện ma túy, khi sử 
dụng ma túy thì đây là thứ hạnh phúc phi thường, tuyệt 
vời nhất. Nhưng thật ra, đối với người nghiện ma túy, họ 
có nhu cầu với thứ hạnh phúc này không? Nếu có, họ sẽ 
phải dùng ma túy suốt ngày. Sự thực không phải như vậy. 
Chỉ khi nào cơn nghiện khởi lên, thân thể họ bị bức bách 
bởi nỗi khổ, bị co giật, run rẩy, v.v... và nỗi khổ đó kéo 
đài, họ không thể nào chịu đựng nổi, lúc đó họ phải sử 
dụng ma túy để dập tắt cái khổ đó. Khi khổ đã được dập 
tắt, đã yên ổn thì cho dù có mời sử dụng thêm, họ cũng 
không có nhu cầu. Do vậy, người nghiện ma túy không có 
nhu cầu về thứ hạnh phúc đó, và họ sử dụng nó như một 
phương tiện để dập tắt khổ. 


Một người đang buồn ngủ lúc đó họ khổ thân, khổ 
tâm và họ cần một giấc ngủ để dập tắt khổ thân, khổ 
tâm mà thôi chứ họ không cần bất cứ thứ hạnh phúc 
nào khác, vì trong giấc ngủ có thứ hạnh phúc nào đâu. 
Một ví dụ khác là có người đang bị khổ sở vì bệnh ngứa 
đo ghẻ lở hay hắc lào v.v... gây ra, lúc đó họ gãi hay hơ lửa 
để hết ngứa và cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Thật ra 
họ đâu cần thứ hạnh phúc đó, chẳng qua họ chỉ gãi hoặc 
hơ lửa để dập tắt nỗi khổ đang hành hạ. Khi khỏi bệnh, 
họ không cần thứ hạnh phúc của việc gãi hay hơ lửa nữa. 


Kể cả hạnh phúc tình dục, con người cũng không có 
nhu cầu, vì nếu có nhu cầu họ sẽ sử dụng thường xuyên, 


16 


Chương 1. MỤC ĐÍCH CUỘC SỐNG 
mà chỉ khi nào dục tưởng khởi lên, thân thể phát sinh 
các hóc môn và bức bách làm khổ thân, cảm giác khó 
chịu ngày càng tăng trưởng nên một số người không 
chịu đựng nổi, phải phạm tội hiếp dâm, và lúc đó con 
người sử dụng việc làm tình để dập tắt cái khổ đang bức 
bách đó. Khi cảm giác khó chịu vì dục tưởng bức bách đã 
chấm dứt, họ được yên ổn thì sẽ không có nhu cầu sử 
dụng thứ hạnh phúc tình dục đó nữa. 


Con người khao khát tìm cầu niềm vui, hạnh phúc để 
thoát khổ nhưng sự thực là chỉ đổi cái khổ này lấy cái 
khổ khác mà thôi, đôi khi còn khốc liệt hơn nữa. Ví như 
một thanh nữ đang cô đơn vì chưa có người yêu, chưa có 
chồng, nhưng khi cô có người yêu tâm đầu ý hợp, cô cưới 
làm chồng và có cuộc sống hạnh phúc, đương nhiên cái 
khổ cô đơn chấm dứt nhưng lại phát sinh biết bao khổ ải 
còn ghê gớm hơn bởi sự ràng buộc đời sống gia đình. 


2. Gánh nặng hai đầu 


Đa phần nhân loại đều nhận thức rằng họ đang đi 
qua cuộc đời với một gánh nặng trên vai, đó là niềm đau, 
nỗi khổ và họ muốn đặt gánh nặng đó xuống, và gánh 
hạnh phúc lên để đi tiếp cuộc đời. Ít ai biết được rằng, 
cái gánh nặng trên vai đó, một đầu là đau khổ, một đầu là 
hạnh phúc. Một gánh nặng có hai đầu mà lại muốn đặt 
một đầu xuống, điều đó hoàn toàn là ảo tưởng. 


Trong kinh điển Phật giáo có một minh họa về sự 
thật này: con người đang sống với bốn con rắn cực độc, 


7 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

hễ nó cắn là chết ngay, nhưng hằng ngày người này 
vẫn phải chung sống với nó, phải cho nó ăn, phải cho 
nó ngủ, tắm rửa cho nó nhưng nó lại đang truy đuổi 
chực cắn chết con người. Thật là một trạng thái căng 
thẳng và phải chạy trốn sự truy đuổi của nó. Khi người 
này đang chạy trốn khỏi bốn con rắn lại gặp sáu tên 
giặc cướp với gươm giáo sáng quắc trong tay đuổi theo 
và truy sát. Khi đang chạy trốn khỏi bốn con rắn, sáu 
tên giặc cướp lại gặp ngay một tên tướng cướp khổng 
lổ với giáo dài trong tay, chạy như bay và hét lớn: “ta sẽ 
giết chết ngươi”. Người này chạy trốn vào các căn nhà, 
nhưng các căn nhà đều trống rỗng, không có gì để trốn 
nấp. Người này chạy ra bờ sông, thấy bên kia sông không 
có rắn, không có giặc cướp, không có tướng cướp, an ổn 
vô cùng. Người này cố sức bẻ các cành cây kết lại làm 
bè và nằm lên bè dùng tay chân để bơi qua bờ bên kia, và 
được yên ổn. 


Bờ bên này ẩn dụ cho thế gian, bờ bên kia ẩn dụ cho 
Niết Bàn, sự vô thượng yên ổn thoát khỏi mọi khổ ách. 
Bờ bên này ẩn dụ cho thế gian với bốn hình ảnh: bốn con 
rắn, sáu tên giặc cướp, tên tướng cướp khống lồ, các căn 
nhà trống rỗng. 

- Hình ảnh thứ nhất là bốn con rắn. Thời xa xưa, 
con người quan niệm thân thể này bao gồm bốn yếu tố 
vật chất tạo thành là: đất, nước, gió, lửa. Bốn con rắn 
cực độc là ẩn dụ cho thân xác này. Sự thật là tất cả 
nhân loại đều đang sống để thỏa mãn sự đòi hỏi của 


18 


Chương 1. MỤC ĐÍCH CUỘC SỐNG 
thân xác. Thân xác này đang đòi hỏi hạnh phúc vật chất 
để thỏa mãn nó và để có được các hạnh phúc vật chất 
thỏa mãn thân xác này, con người phải phấn đấu, nỗ 
lực, lao tâm khổ tứ và do vậy sẽ khởi lên không biết bao 
nhiêu cay đắng, khổ não, bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu 
gian trá, lừa đảo, tranh dành, chém giết lẫn nhau. Vậy 
chính hạnh phúc là một đầu của gánh nặng và sự thật 
là con người đang sống trong vòng luẩn quấn không 
thể thoát khỏi khổ. 


- Hình ảnh thứ hai là con người đang bị sáu tên 
giặc cướp với gươm giáo sáng quắc truy đuổi đe dọa sẽ 
chém chết. Sáu tên giặc để chỉ cho sáu Căn: mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý. lất cả nhân loại đang sống nhằm thỏa 
mãn sự đòi hỏi của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Để thỏa 
mãn đòi hỏi của mắt, cần phải có nhà đẹp, vợ xinh, con 
đẹp, xe tốt, quần áo đẹp, phong cảnh đẹp, đi du lịch để 
ngắm nhìn các cảnh đẹp trên thế giới này v.v... Để thỏa 
mãn ý, phải có hạnh phúc tinh thần, vì thế mà con người 
đã sáng tạo ra triết học, khoa học, văn học, âm nhạc, 
những điều kỳ diệu, cao cả, linh thiêng và ngay cả các tôn 
giáo. Để có được hạnh phúc vật chất, hạnh phúc tinh 
thần thỏa mãn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì không biết 
bao nhiêu cay đắng, sầu, bi, khổ, ưu, não khởi lên. Sự thật 
này chỉ rõ hạnh phúc là một đầu của gánh nặng và cuộc 
sống thế gian là một vòng luấn quẩn không bao giờ có 
thể thoát được khổ. 

19 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

- Hinh ảnh thứ ba là tên tướng cướp khổng lồ với 
ngọn giáo dài trong tay chạy như bay và hét lớn “Ta sẽ 
chém đầu ngươi” để chỉ cho tham và dục. Khi có một đối 
tượng dễ chịu thì thích thú, yêu thích khởi lên, điều này 
gọi là tham, và khi có yêu thích thì muốn có được đối 
tượng đó, đây gọi là dục, nói nôm na là ham muốn. Chính 
tham và dục hạnh phúc và tinh thần đang truy đuổi 
con người. 

Để thỏa mãn được ham muốn thì không biết bao 
nhiêu cay đắng, sầu, bi, khổ, ưu, não khởi lên và như 
vậy hạnh phúc là một đầu của gánh nặng, cuộc sống thế 
gian là một vòng luẩn quẩn không thể thoát ra khỏi khổ. 


- Hình ảnh thứ tư là căn nhà trống rỗng không chỗ 
ẩn nấp để chỉ cho thế gian này cho dù ở trên trời, dưới 
biển, giữa sa mạc hoang vắng hay phố thị phồn hoa, không 
có một nơi chốn nào con người có thể thoát ra khỏi khổ. 


Sự thật này là một chủ đề chính, nổi bật xuyên suốt 
toàn bộ kinh điển mà Đức Phật đã thuyết giảng: “Các 
dục [hạnh phúc, niềm vui, lạc thú] vui ít, khổ nhiều, não 
nhiều mà nguy hiểm lại càng nhiều hơn”. 


3. Kết luận 


Nhận thức về mục đích của cuộc sống là tận hưởng 
niềm vui, hạnh phúc là nhận thức không đúng sự thật, 
đây là một vọng tưởng hay ảo tưởng. Và từ ảo tưởng này 
mà con người khao khát, tìm cầu hạnh phúc với mục 
đích là chấm dứt khổ. Do vậy dù có thành đạt, có bao nhiêu 


20 


Chương 1. MỤC ĐÍCH CUỘC SỐNG 


hạnh phúc vật chất hay tinh thần thì con người cũng 
không thể đạt đến cái đích chấm dứt khổ. Mỗi lần thành 
đạt được mong ước này hay mơ ước kia cứ ngỡ là mình 
đến đích rồi, nhưng một mơ ước mới phát sinh và cái 
đích lại lùi xa như cũ. Nhận thức niềm vui, hạnh phúc, 
lạc thú chỉ là phương tiện để đạt đến mục đích của cuộc 
đời là hết khổ, nhưng sự thực cuộc đời cũng phơi bày 
một điều hiển nhiên là phương tiện đó không thể đưa con 
người đạt được mục đích hết khổ mà chỉ quanh quẩn nơi 
khổ thôi, chỉ đổi khổ này lấy một khổ khác có khi còn 
trầm trọng hơn. 

Không một ai trên trái đất này cho dù đạt được 
niềm vui, hạnh phúc về vật chất lẫn tỉnh thần nhiều đến 
đâu cũng không hết được khổ. Điển hình như Elvis 
Prestley, vua nhạc rock, thành đạt về danh tiếng và tiền 
bạc mà trước khi từ giã cõi đời ông đã hát bài hát cuối 
cùng, bài hát đã làm cho người hâm mộ không cẩm 
được nước mắt bởi điệp khúc “Sao thất vọng cứ đến khi 
ta mãi đi tìm” Đây chính là lời tự bạch của ông: mãi đi tìm 
hạnh phúc nhưng đau khổ cứ đến, vẫn cứ tồn tại. 

Đây là một sự thật đáng sợ. Sau khi nghe điều này 
rất nhiều người đã công nhận đó là một sự thật đáng 
kinh hãi, nhưng thay vì khởi lên câu hỏi: “Vậy có một 
phương tiện nào, một con đường nào có thể hoàn toàn 
chấm dứt khổ không?” họ lại thốt lên:“ổ mọi người đều 
như vậy cả thì tôi cũng thế thôi” 

21 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


Đức Phật sau khi đoạn tận khổ, Ngài giảng dạy lại 
kinh nghiệm của Ngài. Những người tin hiểu và thực 
hành lời dạy của Ngài đều đạt đến sự chấm dứt khổ 
được gọi là các vị A La Hán. Các bậc Thánh này khi đạt 
đến mục đích của cuộc đời là hết khổ, các vị đều thốt lên 
“Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm 
đã làm xong, không còn trở lại cuộc đời này nữa.” Chỉ 
các vị giác ngộ mới thấy như thực: Mục đích của cuộc 
sống là chấm dứt khổ, và đây là đích đến có thực của 
con người. Những ai đã đến đích đều tự thấy, tự biết như 
vậy. Khi hết khổ là không còn ham thích, luyến ái, ràng 
buộc với bất cứ niềm vui, hạnh phúc, lạc thú vật chất hay 
tinh thần nào nữa. Với những vị đó, ăn như thế nào cũng 
được, ngủ ở đâu cũng được, mặc như thế nào cũng được, 
khi đau ốm có thuốc chữa hay không có thuốc chữa 
cũng chẳng sao, chỉ còn lại những nhu cầu tối thiểu để 
sống cho hết tuổi thọ mà thôi. 


2 


Chương 2 
DUYÊN KHỞI 





I. Định lý duyên khởi 
1. Sự thực hiện tại 


Pháp mà Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, có tính 
chất là “Đến để mà thấy”. Đến để mà thấy là thấy sự 
thật hiện tiền nơi đời sống hằng ngày của mỗi người, chứ 
không phải ở một thế giới tâm linh, một cõi siêu hình 
nào đó. Đến để mà thấy, là thấy một cách trực tiếp, không 
phải cái thấy nhị nguyên có chủ thể và đối tượng, nói 
nôm na là mắt thấy, tai nghe. Đức Phật đã diễn tả cái 
thấy này trong Tăng Chỉ Bộ Kinh, phẩm 24, chương Bốn 
Pháp, Kalaka: “Như vậy, này các Tỷ Kheo, Như Lai là vị 
đã thấy những gì cần thấy, nhưng không có tưởng tượng 
điều đã được thấy, không có tưởng tượng những gì 
không được thấy, không có tưởng tượng những gì cần 
phải thấy, không có tưởng tượng về với người thấy”. Vì 
vậy, những gì Đức Phật thuyết giảng là sự thật mắt thấy tai 
nghe, sự thật về cuộc sống hằng ngày, ngay bây giờ và tại 
đây, chứ không phải ở một cõi trời nào đó. Những gì 

2 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

Ngài nói đến đều là nghĩa đen chứ không phải ẩn dụ 
hay nói bóng gió. Dĩ nhiên Ngài phải dùng ngôn từ và 
ý niệm là phương tiện truyền thông duy nhất và người 
nghe phải xuyên qua ngôn từ và ý niệm để tự thấy, tự 
biết sự thật mà Ngài đã chỉ bày. 


2. Nội dung chữ “pháp” 
Trong Phật học, có một thuật ngữ dịch từ tiếng Phạn 


sang tiếng Hán Việt là “pháp; nếu theo nghĩa tiếng Việt, 
thì các sự vật và hiện tượng gọi là pháp. Những hiện 
tượng và sự vật thuộc về vật chất được gọi là Sắc pháp, 
những sự vật và hiện tượng thuộc về tinh thần được gọi 
là Danh pháp. Các Sắc pháp được phân biệt bởi các đặc 
tính, kích thước, hình dạng, màu sắc, khối lượng, các tính 
chất vật lý, hóa học v.v... Các Danh pháp được phân biệt 
bởi chức năng của nó như ý thức, nhãn thức, yêu, ghét, nỗ 
lực, cố gắng, mong muốn, buồn nản... 


Danh pháp và Sắc pháp phát sinh như thế nào? 
Thông thường có hai quan điểm mà Đức Phật gọi là 
CHẤP CÓ (Thường kiến) và CHẤP KHÔNG (Đoạn 
kiến). Quan điểm thứ nhất cho rằng, nguồn gốc các pháp 
là vật chất, vì vậy các pháp không tự sinh ra cũng không tự 
mất đi mà chỉ biến đổi từ pháp này sang pháp khác, ví 
dụ như nước biến đổi thành hơi nước, hơi nước thành 
mây, mây biến thành nước mưa trở lại v.v... cho dù các 
pháp biến đổi như thế nào thì nền tảng của nó vẫn là 
vật chất luôn tồn tại, thường trú, không mất đi, không 
sinh ra. 


24 


Chương 2. DUYÊN RHỞI 


Quan điểm thứ hai cho rằng các pháp là không có 
thật, mà do một Thượng đế, một Đại ngã, một Chân tâm, 


A 33 


tóm lại là do một “Năng lực tinh thần” biến hiện ra. 

Đức Phật không chấp nhận hai quan điểm trên, và 
Ngài cũng không chủ trương truy tìm nguồn gốc thế giới, 
mà cách thức của Ngài là quán sát các pháp trong hiện tại 
để thấy như thật sự sinh khởi của sự vật và hiện tượng. 


3. Sự phát sinh các Sắc pháp theo lộ trình nhân - quả 


Quán sát các sự vật và hiện tượng trong thực tại là 
quán sát lộ trình nhân - quả (nguyên nhân - kết quả). Có 
những pháp thuộc về nguyên nhân, có những pháp 
thuộc về kết quả. Ví dụ: trống và dùi tiếp xúc với nhau 
là nguyên nhân và tiếng trống là kết quả. Bánh xe của bật 
lửa và viên đá lửa tiếp xúc với nhau là nhân và ánh lửa phát 
sinh là quả, oxy và hydro tiếp xúc với nhau là nhân và nước 
là quả; lửa, củi, oxy tiếp xúc với nhau là nhân và phát 
sinh sự cháy, sức nóng, khói, tro than là quả. 


Các pháp (các quả) phát sinh do nguyên nhân gì? Do 
hai pháp (hai nhân) tiếp xúc với nhau rồi cùng diệt mà 
phát sinh quả. Có thể diễn tả điều này với một từ khác là 
duyên, cụ thể là các pháp (quả) phát sinh do duyên Xúc 
(giữa hai nhân). Các pháp do duyên Xúc mà phát sinh, 
nên còn gọi là các pháp Duyên khởi. 

Các pháp phát sinh do duyên Xúc, trước tiên phải 
được hiểu là các pháp phát sinh do nguyên nhân: hai pháp 
tiếp xúc với nhau rồi cùng nhau diệt đi. Chữ Xúc đã 


ĐẶC 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

bao hàm ý nghĩa là phải có hai pháp, chứ không thể có 
một pháp mà xảy ra sự tiếp xúc được. Lộ trình nhân - 
quả là lộ trình diễn biến theo thời gian nên nhân và quả 
không thể tồn tại đồng thời, nghĩa là nhân trước, quả sau 
và đĩ nhiên lộ trình xảy ra theo thời gian là nhân diệt - 
quả sinh. 


Tóm lại, có thể thấy lộ trình nhân quả như sau: 
hai nhân tiếp xúc với nhau cùng diệt mà phát sinh 
nhiều quả. 

Ví dụ như trống và dùi tiếp xúc với nhau cùng diệt 
(trống cũ và dùi cũ diệt) và phát sinh tiếng trống cùng 
dùi mới và trống mới. 

Bánh xe và viên đá lửa trong bật lửa tiếp xúc với 
nhau cùng diệt (bánh xe cũ và viên đá cũ diệt) và phát sinh 
ánh lửa cùng viên đá lửa mới và bánh xe mới. 

Oxy và hydro tiếp xúc với nhau cùng diệt và phát 
sinh nước. 

Cho bột màu đỏ vào (tiếp xúc) chậu nước trong, cả 
hai cùng diệt mà phát sinh chậu nước màu đỏ. 

Hạt lúa, môi trường (khí hậu, độ ẩm thích hợp) tiếp 
xúc với nhau cùng diệt mà phát sinh ra cây mạ. 

Nhà máy sản xuất ô tô, nguyên vật liệu, người điều 
khiển dây chuyền, các nhân này tiếp xúc với nhau và 
cùng diệt; [nhà máy cũ diệt (hao mòn), nguyên vật 
liệu diệt, người điều khiển diệt], phát sinh nhà máy mới, 
vật liệu mới (xe ô tô), con người mới (con người 


26 


Chương 2. DUYÊN RHỞI 
buổi chiều không phải con người buổi sáng). Nếu quán 
sát “thô” sẽ thấy có nhiều nhân tiếp xúc với nhau rồi 
cùng diệt mới phát sinh nhiều quả, nhưng kỳ thực khi 
quán sát “tế” sẽ thấy lộ trình tuần tự là hai nhân tương 
tác với nhau sẽ phát sinh quả, quả này lại là nhân tương 
tác với nhân thứ ba, cho quả tiếp. Quả tiếp này lại tương 
tác với nhân thứ tư ... quá trình sẽ xảy ra tuần tự từng 
đôi một như thế. 


Đến lượt các pháp mới phát sinh là quả này lại đóng 
vai trò là nhân, tiếp xúc với nhân khác cùng diệt và lại 
phát sinh nhiều quả khác. 


4. Tính vô thường và vô ngã của các pháp 

Các Sắc pháp đang sinh lên và diệt đi là do duyên Xúc. 
Vì vậy, trước khi sinh ra nó không ở một chỗ nào cả (không 
ở trong một nhân nào), khi diệt đi cũng không trở về 
chỗ nào cả. Không có một nền tảng, một nơi chốn nào để 
thường trú, tính chất này của các pháp gọi là vô thường. 

Mối quan hệ của các pháp nếu quán sát theo thời 
gian thì nhân và quả hoàn toàn độc lập, không có quan 
hệ phụ thuộc, không có quan hệ sở hữu, không quan 
hệ chủ tớ, vì nhân và quả ở hai thời điểm khác nhau, 
nhân diệt rồi quả mới sinh. Nếu quán sát theo không 
gian thì quan hệ giữa các nhân (hoặc các quả) chỉ là 
quan hệ tiếp xúc với nhau rồi cùng diệt, các nhân đều 
bình đẳng, không có nhân nào là chính, không có nhân 
nào là phụ, nên quan hệ giữa chúng độc lập, không phụ 
thuộc lẫn nhau, không có quan hệ sở hữu. 


27 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


Vì vậy, mỗi một Sắc pháp quan hệ với các Sắc pháp 
khác là độc lập, không phụ thuộc, không sở hữu, không 
có pháp nào là chủ nhân, chủ sở hữu của Sắc pháp đó. 
Tính chất này của các pháp gọi là vô ngã. 


5. Quán sát lý Duyên khởi £hô và tế 


Lộ trình Duyên khởi phải được quán sát theo công 
thức: Hai nhân tiếp xúc với nhau rồi cùng diệt mà phát 
sinh ra quả. Lộ trình này có thể quán sát thô hay tế. Có hai 
cách quán sát thô hay tế theo thời gian hoặc không gian. 


- Theo không gian: quán sát theo tổng thể là thô, 
quán sát theo từng bộ phận hay chỉ tiết là tế. Ví dụ, nhà 
máy sản xuất ô tô, nguyên vật liệu, người điều khiển là 
ba nhân tiếp xúc với nhau rồi cùng diệt mà phát sinh ra 
những chiếc xe ô tô; nhà máy mới, đống nguyên vật liệu mới 
(hay phế liệu), những người điều khiển mới, đây là quán sát 
theo tổng thể gọi là thô. Trong tổng thể nhà máy này có rất 
nhiều lộ trình nhân quả, thí dụ như sơn xe: sơn được phun 
ra tiếp xúc với vỏ ngoài xe là nhân thứ hai rồi cùng diệt 
mà phát sinh ra nhiều quả trong đó có vỏ ngoài của xe 
mới. Lộ trình này là quán sát chỉ tiết, gọi là tế. 

- Theo thời gian: quán sát trong thời gian dài là thô, 
quán sát trong thời gian ngắn là tế. Thí dụ: một cây cam có 
màu sắc, kích thước, đặc điểm, tính chất như vậy là một 
nhân, tiếp xúc với nhiều nhân khác như đất, nước, 
không khí, thời tiết v.v... sau một năm quan sát lại thì cây 
cam cũ cùng với các nhân đất, nước, không khí, thời tiết 
cũ đã diệt và phát sinh một cây cam mới. Nếu quán sát 


28 


Chương 2. DUYÊN RHỞI 
trong khoảng thời gian một tháng, một ngày, một giờ 
hay một khoảnh khắc ngắn ngủi thì sự việc cũng diễn ra 
như vậy. Nếu quán sát một cách vi tế thì thân thể con 
người, một Sắc pháp như vậy cũng đang sinh và diệt 
nhanh chóng trong khoảng thời gian vô cùng ngắn. 


6. Thấy Biết đúng sự thật hay Tuệ tri 


a) Quy luật Duyên khởi: Tuệ tri Duyên khởi là Thấy 
Biết như thật Duyên khởi, thấy biết như vậy gọi là Minh, 
là Trí tuệ. Cụ thể là hai nhân tiếp xúc với nhau rồi cùng 
diệt mà phát sinh nhiều quả. Quả này lại tiếp tục đóng vai 
trò là nhân tiếp xúc với nhân khác rồi cùng diệt mà phát 
sinh quả mới. Các nhân này đều bình đẳng, không có 
nhân nào là chính, nhân nào là phụ. 


b) Pháp do Duyên khởi: Tuệ tri Duyên khởi cũng là 
tuệ tri các pháp Duyên khởi. Các pháp này đều có tính 
chất vô thường, nghĩa là trước khi sinh không ở đâu và khi 
diệt cũng không về đâu (không có một nền tảng, một 
nơi chốn nào thường hằng, thường trú cả). Các pháp này 
cũng có tính chất vô ngã, nghĩa là nó độc lập, không lệ 
thuộc, không phụ thuộc lẫn nhau, không có một pháp 
nào là chủ nhân của nó, nó không bị sở hữu cũng không 
sở hữu. 

Các Danh pháp, tức những pháp thuộc Tinh thần 
hay Tâm cũng phát sinh do duyên Xúc, nghĩa là do sáu 
Căn và sáu Trần tiếp xúc với nhau mà phát sinh tất cả 
các Danh pháp. 


2Ð 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 
7. Không Thấy Biết như thật hay không Tuệ tri 


a) Thường Kiến: Không Tuệ tri Duyên khởi là Thấy 
Biết không như thật Duyên khởi, thấy biết đó gọi là Vô 
minh hay Vọng tưởng. Cụ thể là chỉ thấy một nhân sinh 
quả, hay một nhân chính biến đổi thành quả, còn các 
nhân phụ khác phụ trợ cho nhân chính biến đổi thành 
quả, hoặc một nhân biến thành quả và có các duyên trợ 
giúp. Ví dụ, khi quan sát một cành cây lay động do gió 
thổi, ý thức nhị nguyên khởi lên “gió là nhân, sự lay động 
là quả” Cái thấy một nhân sinh quả này đưa đến hiểu biết: 
gió là chủ thể làm cây (đối tượng) lay động. Quan hệ giữa 
gió và cây là quan hệ phụ thuộc, quan hệ giữa gió và sự lay 
động là quan hệ phụ thuộc, do vậy không thấy được tính 
vô thường, vô ngã của sự lay động. Phải quán sát đúng sự 
thật: gió là một nhân và cây là một nhân, tiếp xúc với 
nhau. Do có sự tiếp xúc giữa hai nhân này mà phát sinh 
sự lay động. Hai nhân này bình đẳng, không phụ thuộc, 
không có nhân nào chính nhân nào phụ; hai nhân này 
tiếp xúc với nhau rồi cùng diệt mà phát sinh sự lay động. 
Sự lay động này trước khi sinh không ở trong cây, không 
ở trong gió, không ở đâu cả; khi diệt đi nó cũng không về 
trú ở đâu cả. vì vậy nó vô thường. Sự lay động cũng không 
phải là của cây cũng không phải của gió (nhân diệt quả 
mới sanh). Nó độc lập nên nó là vô ngã. Các thí dụ khác 
như: khi nghe tiếng trống liền khởi lên hiểu biết là tiếng 
trống do cái trống phát ra, cây mạ do hạt thóc sinh ra, quả 
mít phát sinh từ cây mít, vị ngon hay đở là nằm trong thức 
ăn, vị ngọt nằm trong đường là của đường, vị mặn nằm 


30 


Chương 2. DUYÊN RHỞI 
trong muối là của muối. Cái thấy này đưa đến hiểu biết 
là nhân nằm trong quả, quả ở trong nhân, nhân nào quả 
nấy; quan hệ giữa các pháp là quan hệ phụ thuộc, quan 
hệ chủ tớ, pháp này là chủ nhân của pháp kia. Với nhận 
thức này các pháp không còn vô thường sinh diệt và vô 
ngã nữa mà các pháp liên kết phụ thuộc lẫn nhau, tương 
tác, tương nhập, trùng trùng vô tận và đương nhiên là 
không thể sinh, không thể diệt (không sinh không diệt). 
Cái thấy này gọi là Thường Kiến và đương nhiên là 
Chấp ngã. 


b) Đoạn Kiến: Không Tuệ tri Duyên khởi, đưa đến 
một kiểu nhận thức thứ hai là các pháp không do duyên 
khởi mà do Thượng đế, Đại ngã, Chân tâm v.v... được hiểu 
như một “năng lực tinh thần, tuyệt đối, siêu nhiên” biến 
hiện ra. Đối với quan niệm này các pháp là giả, không có 
thật. Đây là cái thấy Đoạn kiến và đương nhiên là Chấp 
ngã, chấp cái Ta đại ngã, là năng lực tinh thần tuyệt đối 
siêu nhiên đó. 

II. Mười hai Duyên khởi 
1. Tổng quan 

Thế Tôn nói như sau: “Đa phần nhân loại cho các 
pháp là CÓ (thường kiến) hoặc các pháp là KHÔNG 
CÓ (đoạn kiến), còn Như Lai thì ly hai cực đoan đó mà 
thuyết pháp Trung đạo, có nghĩa là cái này có vì cái kia 
có, cái này sinh vì cái kia sinh; cái này không có vì cái kia 
không có, cái này diệt vì cái kia diệt. 


Ki 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

- Này các Tỷ Kheo, thế nào là lý Duyên khởi? Này 
các lỷ Kheo, vô minh duyên hành; hành duyên thức (tái 
sinh); thức (tái sinh) duyên sanh sắc; danh sắc duyên 
sáu xứ; sáu xứ duyên xúc; xúc duyên thọ; thọ duyên ái; ái 
duyên thủ; thủ duyên hữu; hữu duyên sanh; sanh duyên 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não được khởi lên. Như vậy là 
toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. 

Quán sát lộ trình duyên khởi này là quán sát lộ 
trình sinh diệt của mười hai chi phần, mỗi chi phần là 
quả ở lộ trình nhân quả này lại là nhân cho lộ trình nhân 
quả sau. Mục đích của sự quán sát lộ trình mười hai duyên 
khởi là để thấy như thật lộ trình phát sinh toàn bộ khối 
đau khổ (khổ uẩn), để biết sự thật về khổ, về nguyên 
nhân của khổ, hai chân lý đầu trong bốn chân lý mà bậc 
Thánh đã giác ngộ (Tứ Thánh Đế). Vì mục đích là tìm 
kiếm một lộ trình phát sinh ra toàn bộ khổ uẩn nên sự 
quán sát ở đây cũng có thể là thô hoặc tế, có thể quán sát 
một cách đầy đủ một số quá trình nhân quả là hai nhân 
tiếp xúc với nhau rồi cùng diệt mà phát sinh quả, cũng 
có thể quán sát đơn giản chỉ từ một nhân diệt mà phát 
sinh quả. Tuy có thể không quán sát hết tất cả các nhân 
nhưng đều có thể thấy như thật lộ trình và các Danh 
pháp này đều Vô thường và Vô ngã. 

Mười hai duyên khởi này phải quán sát thành hai 
phần: 

Từ Vô minh > Hành > Thức -> Danh sắc, là quán sát 
thô để hiểu được nguyên lý của luân hồi sinh tử. 


32 


Chương 2. DUYÊN RHỞI 

Từ Sáu Xứ > Xúc > Thọ > Ái > Thủ > Hữu > Già chết 

sầu bi, khổ, ưu, não là quán sát tế hơn và là sự thật đang 
xảy ra trong hiện tại, nơi mỗi chúng sanh. 


Từ Vô minh > Hành > Thức > Danh sắc, để thấy 
như thật do Vô minh có mặt mà Hành có mặt, phải 
thấy Vô minh là gì? Và Hành là gì? 


2. Quán sát thô 
4) Do Vô trỉnh có mặt mà Hành có mặt 


Vô minh là một từ ngữ được đặt ra, được quy ước, 
nó không phải là một thực thể, một sự vật cụ thể nào, mà 
chỉ là phương tiện truyền thông nhằm ám chỉ một sự 
việc cụ thể. Sự việc cụ thể đó là gì? Sự việc cụ thể đó được 
biết thông qua định nghĩa của khái niệm Vô minh. Trong 
kinh điển có định nghĩa: “Vô minh là không thấy biết như 
thật về Khổ, không thấy biết như thật về nguyên nhân 
Khổ, không thấy biết như thật về Khổ Diệt, không thấy 
biết như thật về Con đường đi đến Khổ Diệt” Một cách 
tóm tắt: “Vô minh là thấy biết không như thật về Khổ, 
Tập. Diệt, Đạo” Ngược lại Minh là thấy biết như thật về 
Khổ, Tập, Diệt, Đạo, tức Tứ Thánh Đế là thấy biết của bậc 
Thánh. Định nghĩa Vô minh này có tính phủ định, nó 
đúng nhưng chưa đủ, vì qua định nghĩa này chưa biết 
rõ nội dung của Vô minh. 

Vậy để biết như thật Vô minh là gì phải quán sát nơi 
sự thật. Kẻ phàm phu chưa từng biết về Tứ Thánh Đế, họ 
nhận thức về Khổ, Tập, Diệt, Đạo như thế nào, thì nhận 
thức đó chính là Vô minh. 


35 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


Một người chưa học Tứ Thánh Đế họ cho rằng khổ 
và nguyên nhân của khổ là nghèo đói, thiếu tiện nghi, 
cuộc sống lạc hậu, bệnh tật, áp bức, bất công v.v chung 
quy họ hiểu rằng khổ và nguyên nhân của khổ ở nơi 
hoàn cảnh sống (sáu trần cảnh). Hoàn cảnh sống có thể 
có nhiều loại khác nhau, nhưng nếu phân loại theo đặc 
tính thì có ba loại: đễ chịu, khó chịu, và không khó chịu 
không dễ chịu hay trung tính. 

- Nhận thức Vô minh 

Người phàm phu cho rằng: 

* Hoàn cảnh khó chịu là khổ và là nguyên nhân 
của khổ. 

* Hoàn cảnh không khó chịu, không đễ chịu cũng là 
khổ và là nguyên nhân của khổ. Nếu quán sát nơi sự thật 
thì khi ở trong hoàn cảnh trung tính con người không 
muốn an trú ở đó mà đi tìm một hoàn cảnh dễ chịu để 
thay thế hoàn cảnh trung tính đó. 


* Hoàn cảnh dễ chịu thì cho rằng đây là niểm vui, 
hạnh phúc, lạc thú và đây là chấm dứt khổ (Khổ Diệt). 


* Với nhận thức về khổ, nguyên nhân của khổ và sự 
chấm dứt khổ ở nơi hoàn cảnh sống, thì đương nhiên 
con đường đưa đến sự chấm dứt khổ là thay đổi hoàn cảnh 
sống, cụ thể là chấm dứt hoàn cảnh khó chịu hay trung 
tính và đạt được hoàn cảnh dễ chịu. 


Nhân loại, cho dù là cá nhân, già hay trẻ, nam hay nữ, 
giàu hay nghèo, ngu hay trí, một tập thể, một đất nước 


34 


Chương 2. DUYÊN RHỞI 


hay cả nhân loại cũng chỉ xoay quanh vấn đề hạnh phúc 
và đau khổ, cũng chỉ nỗ lực cố gắng để chấm dứt đau 
khổ và có được hạnh phúc bằng cách thay đổi hoàn cảnh 
sống. Các tôn giáo cũng tìm cách thoát khổ bằng cách 


thay đổi hoàn cảnh sống, thay hoàn cảnh đau khổ ở thế 
gian bằng thiên đường cực lạc ở đời sau. 


Con người ngày càng có nhiều tiện nghi sang trọng, 
hiện đại, họ đã thay thế được một số hoàn cảnh khó 
chịu bằng hoàn cảnh dễ chịu và hy vọng một ngày mai 
nào đó họ sẽ chấm dứt tất cả hoàn cảnh khó chịu và 
trung tính và đạt được hoàn cảnh dễ chịu vĩnh viễn. Ảo 
tưởng này phát sinh từ cái thấy thường kiến hướng đến 
sự ổn định, hướng đến sự bền vững lâu dài, an cư lạc 
nghiệp. Cho dù con người có đạt được những hoàn cảnh 
dễ chịu nhưng vì hoàn cảnh vô thường, biến diệt nên đối 
với bất kỳ người nào, dù giàu hay nghèo, thành đạt hay 
thất bại thì ba loại hoàn cảnh dễ chịu, khó chịu và trung 
tính vẫn y nguyên. 

- Kết quả của nhận thức Vô trinh 

* Nhận thức về khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm 
đứt khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ nơi hoàn 
cảnh, nơi sáu trần cảnh, nơi một thế giới bên ngoài gọi là 
Vô minh. Nhận thức này chi phối cuộc sống toàn thể nhân 
loại, và nhân loại chỉ hướng ngoại tìm cầu, vì vậy do Vô 
minh có mặt mà hành vi Hướng ngoại có mặt. 

* Với nhận thức Vô minh, một hoàn cảnh hay một 
đối tượng đễ chịu là hạnh phúc, là sự chấm dứt khổ nên 


3 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


khi gặp đối tượng dễ chịu sẽ phát sinh yêu thích, hoan hỷ, 
thích thú đối tượng dễ chịu. Hành vi này theo thuật ngữ 
Phật học gọi là Tham, vì thế có thể kết luận do Vô minh có 
mặt nên Iham có mặt. 


* Với nhận thức Vô Minh, một đối tượng khó chịu 
là khổ và là nguyên nhân của khổ, nên khi đối diện đối 
tượng khó chịu sẽ phát sinh hành vi ghét bỏ, tức tối, chán 
ghét, giận dữ. Hành vi này gọi là Sân, như vậy do Vô minh 
có mặt mà Sân có mặt. 

* Với nhận thức Vô Minh, một đối tượng trung tính 
(không dễ chịu, không khó chịu) cũng là khổ và nguyên 
nhân của khổ (không phát sinh Tham cũng không phát 
sinh Sân) mà phát sinh hành vi tìm kiếm một đối tượng 
dễ chịu để thay thế đối tượng trung tính. Hành vi này 
gọi là Si. Thí dụ khi ở một mình không có gì để làm thì đó 
là một hoàn cảnh trung tính, con người sẽ không chịu 
đựng được sự trung tính đó, nên tìm kiếm một việc gì 
khác để thay thế như xem truyền hình, gọi điện thoại hoặc 
đi dạo v.v... hoặc khi đi làm cả ngày về nhà mệt nhọc ngồi 
nghỉ trên ghế nệm rất êm ái dễ chịu, nhưng chỉ được một 
thời gian ngắn trạng thái êm ái dễ chịu biến mất và phát 
sinh trạng thái trung tính nên mới đứng dậy tìm kiếm 
một đối tượng đễ chịu khác. 


Con người liên tục không ngừng nghỉ (trừ khi ngủ 
say) đối diện với các đối tượng dễ chịu hoặc khó chịu hay 
trung tính và liên tục phát sinh hoặc Tham, hoặc Sân hay 
Si. Trong ba hành vi này Tham và Sân chỉ chiếm khoảng 
20% còn Sĩ chiếm 80% còn lại. 


36 


Chương 2. DUYÊN RHỞI 
Hành vi S¡ được diễn tả trong kinh điển là: tìm cầu 
hỷ lạc chỗ này chỗ kia như Dục (ái), Hữu (ái) và Phi 
Hữu (ái). 
Tìm kiếm ở Dục (ái) là tìm kiếm hỷ lạc (niểm vui, hạnh 
phúc, lạc thú) trong Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp 
tức sáu trần cảnh. 


Tìm kiếm ở Hữu (ái) là tìm kiếm hỷ lạc trong sự sống 
còn, trong sự hiện hữu. 

Tìm kiếm ở Phi Hữu (ái) là tìm kiếm hỷ lạc ở sự không 
còn hiện hữu thân xác, không còn trong vòng luân hồi 
tái sanh như trong kinh Pháp Môn Căn Bản của Trung Bộ 
Kinh mô tả là Dục hỷ Niết Bàn. 

Hành vi Si không phải là ngu si mà chính là động lực 
để con người phát minh các tiện nghi vật chất ngày càng 
hiện đại, các phương tiện nghe nhìn, truyền tải, giao 
thông liên lạc, phát minh ra các loại thuốc mới, máy 
móc tiên tiến để chữa bệnh v.v... sáng tạo ra nhiều tôn 
giáo, vô vàn cách thức tu hành, vô số cách thức thiển 
định v.v... 

* Với nhận thức Vô minh mà phát sinh khát ái tìm 
cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia như Dục ái, Hữu ái và Phi Hữu 
ái, nên đã phát sinh những hành vi: sát sinh, trộm cướp, tà 
đâm, nói dối, uống rượu v.v... Một số hành vi khác (ngoài 
các ác bất thiện pháp này) kể cả một số hành vi như bố 
thí, cúng dường với mục đích hướng đến thay đổi hoàn 
cảnh sống để được sức khỏe, giàu sang, thành đạt đều do 
duyên Vô minh mà có mặt. 


Si 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 
- Kết luận 


Tóm lại do Vô minh có mặt mà hướng ngoại, Iham, 
Sân, Si có mặt và các hành vi bất thiện có mặt. Như vậy 
Hành ở đây chỉ cho các hành vi thuộc Thân, Khẩu, Ý của 
chúng sanh. 


Do Vô minh có mặt mà Hành có mặt, đây chính là 
sự thật: “Hiểu biết như thế nào thì sống như thế ấy” 


b) Do Hành có tmặt trà Thức tái sinh có tật. 


Tại thời điểm hấp hối, đa số người sắp chết đều tham 
sống sợ chết, khát khao mong muốn sống, bám víu cuộc 
sống, đó là biểu hiện tâm S¡ ở Hữu ái đi đến cực điểm. Tại 
thời điểm chết, với tâm Si như vậy sẽ có một “đột biến” 
và làm phát sinh một loại vật chất đặc biệt, một loại vật 
chất lượng tử (có lưỡng tính sóng và hạt) có khả năng 
truyền tải toàn bộ lượng thông tin của người chết. Lượng 
thông tin này chính là thân hành, khẩu hành, và ý hành 
được mã hóa và lưu giữ trong một “kho chứa) tương tự 
như lượng thông tin được lưu giữ trong thẻ nhớ của máy 
vi tính. 


Sự phát sinh ra một loại vật chất lượng tử, truyền tải 
toàn bộ thông tin về tâm của người chết được gọi là Thức 
tái sinh. Thức tái sinh di chuyển đi đâu tùy thuộc vào nội 
dung lượng thông tin trong “kho chứa” của người đã 
chết. Nếu một người lúc sống mà tâm có khuynh hướng 
thú vật thì Thức tái sinh sẽ đi đến nơi thú vật tương ứng 
đang giao hợp, nếu tâm người chết là cao thượng nó sẽ di 
chuyển đến chỗ hai người đang giao hợp có xu hướng 
tâm tương ứng. 


38 


Chương 2. DUYÊN KHỞI 
c) Do Thức tái sinh có mặt tmà Danh, Sắc có mặt. 
Khi Thức tái sinh tiếp xúc với trứng và tinh trùng 
đã kết hợp, hai nhân này tiếp xúc với nhau rồi cùng 
điệt và phát sinh ra sự thụ thai. Trong trứng đã thụ thai 
này (tế bào gốc) có hai phần: Sắc pháp chính là phần vật 
chất của trứng và tinh trùng, Danh pháp là phần thông 
tin bao gồm những thông tin di truyền của trứng và 
tinh trùng và phần thông tin di truyền và thông tin về 
tâm của một người đã chết. Tế bào gốc này tiếp xúc với 
những dưỡng chất do thân thể người mẹ cung cấp mà 
phát triển thành thai nhi. Sự phát triển của thai nhị, 
không những phụ thuộc vào dưỡng chất mà còn phụ 
thuộc vào hai lượng thông tin là thông tin di truyền và 
thông tin về tâm. Đây là nguyên lý phát sinh một chúng 
sinh bao gồm hai phần Danh và Sắc. 


Thức tái sinh không thể tiếp xúc một cách ngẫu nhiên 
với trứng và tinh trùng đã kết hợp, mà phải có sự tương 
hợp, nghĩa là thông tin về tâm của một người đã chết 
phải tương hợp với thông tin về tâm của người đang 
giao hợp, giống như một máy điện thoại A đang gọi máy 
điện thoại B, lúc đó có sự tương thích trong thẻ nhớ của 
máy A với thẻ nhớ của máy B. Do có sự tương thích này, 
nên cho dù máy B đặt bên cạnh máy A hoặc hai máy cách 
nhau cả nửa vòng trái đất, thì tín hiệu vẫn chỉ đến với 
nhau mà không đến một máy nào khác. 

Tóm lại việc quán sát thô bốn chi phần: Vô minh > 
Hành > Thức tái sinh > Danh Sắc, nhằm chỉ rõ nguyên lý 
còn Vô minh là còn tái sinh, còn luân hồi sinh tử. Chấm 
dứt Vô minh là chấm dứt luân hồi sinh tử. 

39 


Chương 3 
TÂM BIẾT TRỤC TIẾP 





1. Sáu Căn và Sáu Trần (lục nhập) 


Lục nhập > Xúc > Thọ > Ái > Thủ > Hữu > Sinh > 
Già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Đây là phần quan trọng 
nhất cần phải quán sát một cách vi tế. Sự quán sát xảy ra 
trong hiện tại nơi mỗi chúng sanh gồm hai phần Danh 
và Sắc: 

Do có Danh Sắc mà có Lục nhập, nghĩa là con người 
có sáu Căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Căn ở đây theo 
tiếng Hán có nghĩa là gốc rễ, căn bản, quan trọng. 

4) Sáu Căn 


* Mắt: mắt tuy có nhiều bộ phận khác nhau cấu thành, 
nhưng phần căn bản nhất, quan trọng nhất, phần vật chất 
đặc biệt gọi là Căn, là các tế bào thần kinh thị giác. 

* Tai: tuy có nhiều bộ phận khác nhau cấu thành, 
nhưng phần vật chất quan trọng nhất gọi là Căn, là các tế 
bào thần kinh thính giác. 

40 


Chương 3. TÂM BIẾT TRỰC TIẾP 

* Mũi: gồm nhiều bộ phận cấu thành nhưng phần 
vật chất quan trọng nhất gọi là Căn, là các tế bào thần kinh 
khứu giác. 

* Lưỡi: gồm nhiều bộ phận cấu thành nhưng phần 
vật chất quan trọng nhất gọi là Căn, là các tế bào thân 
kinh vị giác. 

* Thân: gồm nhiều bộ phận cấu thành nhưng phần 
vật chất quan trọng nhất gọi là Căn, là các tế bào thần 
kinh xúc giác. 

* Ý Căn: là tế bào thần kinh ở não bộ. 

Sáu Căn là sáu loại tế bào thần kinh cùng với các 
loại tế bào thần kinh dẫn truyền làm nhiệm vụ truyền 
dẫn thông tin, tạo thành mộthệ thống gọi là hệ thần kinh. 
Các tế bào thần kinh của sáu Căn chỉ thực hiện chức năng 
khi thức, còn khi ngủ thì không hoạt động, khác với các 
loại tế bào khác thực hiện chức năng không ngừng nghỉ. 

b) Sáu Trấn 

Tương ứng với sáu căn có sáu trần cảnh là: Sắc, 
Thanh, Hương, VỊ, Xúc, Pháp. 

* Sắc trần là đối tượng của Mắt. 

* Thanh trần là đối tượng của Tai. 

* Hương trần là đối tượng của Mũi. 

* Vị trần là đối tượng của Lưỡi. 

* Xúc trần là đối tượng của Thân. Xúc trần có hai 
loại: Ngoại Xúc trần như nóng, lạnh, mềm, cứng v.v... 


Nội Xúc trần thuộc về bên trong cơ thể. 


41 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 
* Pháp trần là đối tượng của Ý căn. 


Pháp trần là những thông tin được lưu giữ trong 
“kho chứa) tương tự như các thông tin lưu giữ trong ổ 
cứng máy vi tính. Nếu thông tin về thân hành, khẩu hành, 
ý hành của một người không được lưu trong “kho chứa” 
thì không có đữ liệu để trí nhớ khởi lên, nhớ được việc 
này việc kia, không thể sử dụng được những tri thức, 
những kinh nghiệm đã học hỏi, đã tích lũy. 

Những thông tin được lưu giữ trong “kho chứa” đó 
là gì? Đó là những hiểu biết không như thật về Duyên 
khởi (Thường kiến, Đoạn kiến), không như thật về Tứ 
Thánh Đế, gọi là Vô minh. Các nhận thức “Cái này là của 
Ta, là Ta” như thân này là Ta, là của Ta, tâm này là Ta, là của 
Ta, nhà của Ta, xe của Ta, trái đất của Ta v.v... những tri 
thức được học hỏi, tích lũy bắt đầu từ lúc ra đời như các 
kinh nghiệm học tập, những thói quen được hình thành, 
những kinh nghiệm được tích lũy v.v... Tóm lại, bất kỳ 
một thân hành, khẩu hành, ý hành nào của con người 
đều được lưu giữ trong “kho chứa” này dưới dạng thông 
tin đã được mã hóa. Lượng thông tin này là đối tượng 
của Ý Căn gọi là Pháp trần bao gồm: Vô minh, Ta và của 
Ta, tri thức, kinh nghiệm, thói quen v.v... Khi người đó 
chết thì chính lượng thông tin này “đi tái sinh”. 


2. Tâm biết trực tiếp 


Sáu Căn hoạt động bình thường và có sáu Trần, sẽ 
xảy ra sự tiếp xúc (nói theo ngôn ngữ thông thường là 
sáu giác quan tiếp xúc với sáu sự vật). 


42 


Chương 3. TÂM BIẾT TRỰC TIẾP 


Hễ có lưỡi (hoạt động bình thường) và có thức ăn (Vị 
trần) tiếp xúc được với nhau, thì do duyên Xúc này mà 
phát sinh cảm giác vị và đồng thời cũng phát sinh một 
tâm biết về cảm giác vị đó, tâm biết này gọi là Thiệt thức. 

Nếu chú tâm nơi sự thật là khi thức ăn tiếp xúc với 
lưỡi thì sẽ phát sinh cảm giác vị và tâm biết, cảm nhận 
cảm giác vị đó. Iheo lộ trình Duyên khởi đã quán sát 
trước đây, thì lưỡi là một nhân, thức ăn là một nhân, 
tiếp xúc với nhau tức hai sắc pháp tiếp xúc với nhau rồi 
cùng diệt mà phát sinh ra nhiều quả: Cảm giác vị và Thiệt 
thức. Lộ trình được diễn tả như sau: 

Lưỡi 
_. Xúc > Cảm giác vị - Ihiệt thức 
Thức ăn 

Cảm giác vị và Thiệt thức là hai quả đồng thời, 
không trước không sau vì như vậy Thiệt thức mới biết 
được cảm giác vị. 

* Cảm giác vị là pháp do duyên xúc khởi lên, nó 
vô thường; có nghĩa sinh diệt, trước khi sinh nó không 
ở đâu (không ở trong lưỡi, không ở trong thức ăn) và sau 
khi diệt cũng chẳng về đâu. Cảm giác vị này cũng vô ngã, 
nó độc lập, không phụ thuộc, không có pháp nào là chủ 
nhân, chủ sở hữu của nó cả. Cảm giác vị này không 
phải của lưỡi cũng không phải của thức ăn. Tính chất 
của cảm giác vị (ngon hay dở) phản ảnh cả hai nhân 
lưỡi và thức ăn. Thí dụ khi thân thể khỏe mạnh, lưỡi 
tiếp xúc với miếng thịt gà phát sinh cảm giác ngon, khi 
đau ốm cũng miếng thịt gà đó, lưỡi tiếp xúc lại phát sinh 


43 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

cảm giác không ngon v.v...Với sự thật này có thể thấy 
như thật, vị ngon và dở không nằm trong thức ăn, vị 
ngọt không nằm trong đường, vị mặn không nằm trong 
muối v.v... 


* Thiệt thức là pháp Duyên khởi, nó vô thường, sinh 
và diệt, trước khi sinh nó không ở trong thức ăn, không 
ở nơi lưỡi, nó sinh ra do duyên lưỡi tiếp xúc với thức ăn. 
Nó vô ngã nghĩa là nó độc lập, không phụ thuộc và không 
có pháp nào là chủ nhân, chủ sở hữu của nó, nó không 
phải là của lưỡi cũng không phải là của thức ăn. 

Thiệt thức là tâm biết trực tiếp cảm giác vị, do căn và 
trần tiếp xúc mà phát sinh, không bị chi phối bởi tri 
thức kinh nghiệm. Trong nội dung của tâm biết trực tiếp 
này không có khái niệm mặn, ngọt, chua, cay, ngon hay 
đở v.v... Có thể hình dung tâm biết này nơi một đứa bé 
mới sinh ra, lưỡi của nó tiếp xúc với thức ăn và thiệt thức 
biết các loại cảm giác vị đó nhưng không phân biệt mặn, 
ngọt, chua, cay... không phân biệt vị đó là của cái gì, đó là 
tâm biết thuần túy về cảm giác vị. Tâm biết Thiệt thức là 
tâm biết như thật về cảm giác vị tức là cảm giác vị như 
thế nào thì biết như thế đó, không thêm bớt, không bị chi 
phối bởi tri thức, kinh nghiệm. Cho dù tâm biết ý thức 
mô tả cảm giác vị của một loại trái cây nào đó một cách 
chi tiết nhưng điều đó cũng chỉ là tâm biết của tri thức 
khái niệm, chỉ khi nào lưỡi tiếp xúc với loại trái cây đó, 
tâm biết Thiệt thức khởi lên thì đó mới là tâm biết như 
thật về cảm giác vị. 


44 


Chương 3. TÂM BIẾT TRỰC TIẾP 


* Khi Tuệ tri (thấy như thật) Xúc, Tuệ tri cảm giác vị, 
Tuệ tri thiệt thức thì cái được biết không phải là Vị 
trần, không phải là vị của thức ăn mà là cảm giác vị do 
duyên lưỡi tiếp xúc với thức ăn phát sinh ra, thuộc phạm 
trù Tâm chứ không phải Cảnh. 

* Khi không Tuệ tri Duyên khởi, không Tuệ tri 
Xúc, không Tuệ tri cảm giác vị, không Tuệ tri Thiệt thức, 
sẽ rơi vào cái thấy thường kiến một nhân sinh quả. Nội 
dung của tâm biết Vô minh, thường kiến này là tâm biết 
của lưỡi nếm Vị của thức ăn, biết tính chất ngon dở của 
thức ăn. Cái được biết ở đây không phải là cảm giác vị mà 
chính là Vị trần, là thức ăn, thuộc Sắc pháp. Thường kiến 
và chấp ngã ở đây là Thiệt thức ở nơi lưỡi, nương nơi lưỡi 
và là của lưỡi, cảm giác vị ở nơi thức ăn là của thức ăn. 
Không Tuệ tri Duyên khởi, Xúc, Cảm giác vị, Thiệt thức 
cũng đưa đến cực đoan thứ hai, tức là Đoạn kiến, cho rằng 
cảm giác vị không phải do duyên Xúc khởi lên, mà do 
“Tâm” phát sinh ra. 

Tương tự với Thiệt xúc sẽ có: 


+ Mắt 
„ : Xúc > Cảm øiác hình ảnh - Nhãn thức 
Sắc tên” 5 
. Xúc > Cảm giác hình ảnh - Nhĩ thứ 
l ÚC ảm giác hình ảnh - Nhĩ thức 
Thanh trần” 5 
+ Mũi 
: Xúc > Cảm øiác mùi — Tỉ thức 
Hương trầy” R 
+ Thân 
: Xúc > Cảm giác xúc chạm - Thân thức 
Xúc tên” ỗ l 


+Ý 
Xúc > Cảm giác pháp trần - Tưởng thức 
Phíp trấn —— X * Cảm giácphíp trấn - Tường 


45 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

Đối với Ý xúc là một “nội xúc” tức tế bào thần kinh 
não bộ tiếp xúc với các thông tin lưu trong “kho chứa, 
mà phát sinh cảm giác pháp trần và phát sinh tâm biết 
trực tiếp các cảm giác pháp trần đó. Tâm biết này đặt tên 
là Tưởng thức... Tưởng thức này nói một cách nôm na là 
“tưởng” ra những hình ảnh, âm thanh, mùi, vị v.v... từ 
trong “kho chứa” tương tự như một đầu đọc các thông tin, 
hình ảnh lưu giữ từ đĩa ra màn hình. 


3. Phân biệt các Cảm giác được biết với những Cảnh trần 

Cảm giác hình ảnh, cảm giác âm thanh, cảm giác mùi, 
cảm giác vị, cảm giác xúc chạm, cảm giác pháp trần (thuật 
ngữ Phật học gọi là thọ). Các cảm giác này là Danh 
pháp, các Căn và những Cảnh trần là Sắc pháp. Những 
gì được thấy, được nghe, được cảm nhận ở đây là các 
Cảm giác (hay thọ), không phải là lục trần, không phải 
là thế giới khách quan bên ngoài, không phải sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp. 

Các cảm giác: âm thanh, mùi, vị, xúc chạm, và pháp 
trần có thể phân biệt rõ ràng với thanh, hương, vị, xúc, 
pháp trần một cách dễ dàng. Riêng đối với cảm giác 
hình ảnh được nhãn thức thấy, rất khó phân biệt với sắc 
trần, chỉ trong một số trường hợp đặc biệt mới phân biệt 
được rõ ràng giữa sắc trần và cảm giác hình ảnh. Ví dụ, 
nếu sắc trần là một đốm lửa chuyển động theo vòng tròn 
đủ nhanh thì khi mắt tiếp xúc với Sắc trần đó, sẽ phát 
sinh cảm giác hình ảnh và Nhãn thức thấy cảm giác hình 
ảnh ấy là một vòng lửa chứ không phải thấy sắc trần là 
một đốm lửa chuyển động. Những gì được thấy trên 


46 


Chương 3. TÂM BIẾT TRỰC TIẾP 
màn ảnh là cảm giác hình ảnh do mắt và sắc trần tiếp xúc 
mà phát sinh chứ không phải là Sắc trần, vì Sắc trần chỉ 
là những hình ảnh rời rạc với thời gian là 1/25 giây trên 
màn ảnh. Khi nhìn theo đường sắt xe lửa thấy hai thanh 
ray gặp nhau ở cuối chân trời, đây chính là cảm giác hình 
ảnh chứ không phải đường ray thật, vì đường ray thật thì 
song song với nhau. Khi một chiếc xe ô tô bốn chỗ ở cách 
mắt 5m, cách mắt 50m, cách mắt 500 m, nếu nhãn thức 
thấy cái xe Sắc pháp thật thì “cái được thấy” là cái ô tô bốn 
chỗ thì phải đồng nhất, là một nhưng “cái được thấy” là 
cảm giác hình ảnh, nên to nhỏ khác nhau. 

Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỉ thức, Thiệt thức, Thân thức 
và Tưởng thức là tâm biết trực tiếp do căn, trần tiếp xúc với 
nhau mà phát sinh. Những tâm biết trực tiếp này không 
ở nơi sáu Căn, không nương tựa vào sáu Căn, nó sinh và 
điệt do duyên xúc nên nó vô thường, vô ngã. Nội dung 
của những tâm biết trực tiếp này không bị chi phối bởi 
tri thức, kinh nghiệm, những thông tin trong “kho chứa, 
không có các khái niệm to, nhỏ, dài, ngắn, xanh, vàng, 
mặn, ngọt, chua, cay v.v... nó là cái biết thuần túy như 
thật các cảm giác. Cảm giác như thế nào thì nhận biết 
như thế ấy. Gộp sáu lộ trình này thành một công thức 
chung như sau: 

Căn 
h _Xúc > Thọ - Tưởng 
Trần 

Trong công thức này, Tưởng là tâm biết trực tiếp 
bao gồm: Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỉ thức, Thiệt thức, Thân 
thức và Tưởng thức. 


47 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 
4. Giải thích chữ Xúc trong Kinh điển 
Hỏi: Trong kinh tạng có định nghĩa về Xúc như 
sau: “Căn, Trân tiếp xúc phát sinh Thức, ba pháp 
này gặp gỡ nhau gọi là Xúc, do Xúc trà có Thọ v.v... ví 
dụ mắt tiếp xúc với Sắc trần phát sinh Nhãn Thức, ba 
pháp này gặp nhau (Mắt, Sắc trần, Nhãn Thúc) gọi là 
Xúc, do Xúc tnà có Thọ. Vậy định nghĩa này có mâu 
thuẫn với giải nghĩa trên không? 


Trả lời: Định nghĩa này ắt hẳn có một sự nhầm lẫn, 
có thể là do phiên dịch, do không hiểu đúng ngôn ngữ 
thời xưa hoặc có thể do sự truyền tụng sai lệch ý nghĩa 
ở một giai đoạn xa xưa nào đó. Nếu quán sát nơi sự thật 
thì không thể có sự kiện Căn, Trần, Thức gặp nhau, vì 
Căn - Trần tiếp xúc với nhau là Nhân và phát sinh Thức là 
Quả. Nhân và Quả ở hai thời khác nhau, không tổn tại 
đồng thời nên ba pháp này Căn, Trần, Thức không thể gặp 
nhau, tiếp xúc nhau. Định luật Duyên khởi phải là Nhân 
diệt -> Quả sinh, nghĩa là Căn - Trần tiếp xúc với nhau và 
cùng diệt rồi phát sinh Thức (nhãn, nhĩ...ý thức) cùng với 
Căn - Trần mới. Căn và Trần cũ đã diệt nên không thể gặp 
gỡ tiếp xúc với Thức được phát sinh. Vả lại Căn - Trần là 
Sắc pháp nên tiếp xúc được với nhau, chứ không thể tiếp 
xúc được với Thức là Danh pháp để phát sinh Thọ được. 

Định nghĩa này cần được hiểu như sau: Căn - Trần 
tiếp xúc phát sinh Thức, khi có mặt ba pháp này mới gọi 
là Xúc, để phân biệt với trường hợp có Căn - Trần tiếp 
xúc nhưng Thức tương ứng không khởi lên (không có 
Thọ, Tưởng) thì không gọi là Xúc. Ví dụ, khi gây tê một 


48 


Chương 3. TÂM BIẾT TRỰC TIẾP 


phần nào đó của thân thể và phẫu thuật, lúc đó tuy có lưỡi 
dao mổ (Xúc trần) tiếp xúc với phần thân đó (Thân căn) 
nhưng không có cảm giác xúc chạm và cũng không có 
tâm biết (Thân thức) nào khởi lên. Trong trường hợp 
này tuy Căn - Trần có tiếp xúc nhưng Thức không có 
mặt nên không gọi là Xúc. Trong một thời điểm, cả sáu 
Căn có thể đang tiếp xúc với sáu Trần nhưng không 
đồng thời có sáu Thọ và sáu Tưởng khởi lên mà chỉ có 
một Thọ, một Tưởng mạnh nhất khởi lên. Năm cái còn 
lại không gọi là Xúc vì không có Thọ, Tưởng (Ví dụ như 
một chuồng bò lớn nhốt hàng trăm con và chỉ có một cửa 
ra vừa đủ cho một con bò ra được, nên từng con một lần 
lượt ra mà thôi.) 


Trong bài kinh Tam Minh (Trung Bộ Kinh, tập 2) 
Đức Phật đã khẳng định: Này Vaccha, những ai nói như 
sau: “Sa-môn Gotama là bậc nhứt thiết trí, là bậc nhứt thiết 
kiến. Ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn: “Khi Ta đi, khi 
Ta đứng, khi Ta ngủ và khi Ta thức, tri kiến luôn luôn 
tồn tại, liên tục”. Thì đấy là họ nói về Ta không đúng với 
điều đã được nói, họ đã vu khống Ta với điều không thực, 
hư ngụy. 

Đức Phật khẳng định rằng Ngài không phải là bậc 
toàn tri, toàn kiến, nghĩa là không phải cùng một lúc 
thấy biết tất cả, không phải sáu Thức cùng lúc phát khởi 
mà sáu Thức này sinh diệt liên tục, đan xen với nhau và 
tại một thời điểm chỉ có một Thức khởi lên. Những lúc 
ngủ say, các Thức không khởi lên, không thấy, không 
biết đối tượng nào vì không có Xúc, do sáu Căn không 
hoạt động. 


49 


Chương 4 
TÂM BIẾT Ý THỨC 


2£ 






1. Lộ trình phát sinh 


Tưởng khởi lên nhận biết đối tượng, nhưng không 
biết đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao. Do đó, sau 
tâm biết trực tiếp Tưởng, sẽ có một hành vi nhớ nghĩ: 
cái này là gì? Đặc tính ra sao? Dễ chịu, khó chịu hay 
trung tính? Hành vi này trong thuật ngữ Phật học theo 
tiếng Hán Việt gọi là Niệm. Quán sát hành vi Niệm là một 
việc rất khó và vi tế, chỉ có một số trường hợp đặc biệt 
mới thấy được nó. Ví dụ khi đang ngủ say, đột nhiên nghe 
một tiếng động lớn “râm” (tai tiếp xúc với thanh trần phát 
sinh Cảm giác âm thanh và Nhĩ thức nghe được tiếng 
“râm”), lập tức Niệm khởi lên: tiếng gì vậy? Hay những 
đứa bé khoảng 2 - 3 tuổi khi thấy cái gì đều hỏi cái này là 
cái gì? Đây chính là biểu hiện của Niệm. Niệm là tìm kiếm 
thông tin Pháp trần tương hợp trong kho chứa tri thức, 
kinh nghiệm đã được tích luỹ từ quá khứ. 

Do có Niệm mà phát sinh hành vi Tư duy (phân 
tích, so sánh, tổng hợp, phán đoán, kết luận) đối tượng 


50 


Chương 4. TÂM BIẾT Ý THỨC 
vừa được Tưởng nhận biết với những thông tin được 
lưu trong “kho chứa” đã được Niệm kích hoạt. Hành vi 
phân tích, so sánh, tổng hợp, phán đoán đưa đến kết luận 
cái đó là gì? Đặc tính ra sao? Dễ chịu, khó chịu hay trung 
tính. Kết luận này là (tâm biết) ý thức. Hành vi tư duy này 
đã được nghiên cứu và ứng dụng trong máy vi tính, có thể 
gọi là “trái tim” của máy tính. 

Thí dụ một máy vi tính có khả năng phân biệt được 
chủ nhân hay không phải chủ nhân của nó, hoạt động 
như sau: khi có một người xuất hiện, camera sẽ thu hình 
người đó và truyền vào trung tâm xử lý. Trung tâm này sẽ 
so sánh, phân tích, tổng hợp hình ảnh mà camera đưa vào 
và hình ảnh ông chủ được lưu trong thẻ nhớ. Nếu hai 
hình ảnh này khớp nhau, máy tính sẽ kết luận đây là chủ 
nhân của máy và ngược lại không là chủ nhân của máy. 
Hình ảnh mà camera thu giữ tương đương với tâm biết 
Tưởng: cảm giác (Thọ), Niệm là sự kích hoạt các thông tin 
trong thẻ nhớ cho hành vi tư duy và kết luận chính là tâm 
biết Ý thức. 

Tương tự như máy tính, khi mắt tiếp xúc với cây xoài: 
do duyên Xúc phát sinh cảm giác hình ảnh và Nhãn thức 
đồng thời khởi lên, và Nhãn thức thấy cảm giác hình ảnh 
nhưng không biết đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao. 
Tiếp theo Niệm khởi lên, tìm kiếm kích hoạt các thông 
tin hình ảnh tương hợp đã thấy, đã biết trong quá khứ và 
đã được lưu vào kho chứa. Do có Niệm như vậy mà tư 
duy khởi lên, phân tích, so sánh, đối chiếu cảm giác 
hình ảnh này với những cảm giác hình ảnh (các loại cây) 


51 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


đã biết được lưu giữ trong “kho chứa”. Hành vi Tư duy 
này đưa đến kết luận đây là cây xoài. lâm biết đây là cây 
xoài là Ý thức. Khi lưỡi tiếp xúc với miếng xoài phát sinh 
cảm giác vị và Ihiệt thức khởi lên cảm nhận cảm giác vị 
đó nhưng không biết đây là vị gì, chua hay ngọt. Tiếp đó 
Niệm sẽ tìm kiếm, kích hoạt các thông tin về các loại 
cảm giác vị đã kinh nghiệm trong quá khứ được lưu giữ 
trong kho chứa. Do có Niệm như vậy mà sẽ phát sinh Tư 
duy: phân tích so sánh cảm giác vị vừa phát sinh với những 
cảm giác vị đã biết lưu trong “kho chứa” và kết luận: đây 
là vị xoài, rất ngọt v.v... Tâm biết này là Ý thức do Niệm 
và Tư duy mà phát sinh. 


Một người bị mù bẩm sinh đã từng học rót rượu 
vào chai, tuy mắt không nhìn thấy nhưng qua âm thanh 
họ có thể phân biệt được rượu đã đầy chai hay chưa. Việc 
này có thể xảy ra nhờ họ đã nghe nhiều lần và với sự chú 
tâm cao những kinh nghiệm nghe và biết đó đã được 
lưu giữ trong “kho chứa” - khi tai tiếp xúc với âm thanh 
rót rượu, cảm giác âm thanh và nhĩ thức khởi lên, sau đó 
Niệm và tư duy sẽ xảy ra theo lộ trình như trên và phát 
sinh Ý thức. 

Vô Minh, Ta của ta, 


Tri thức, kinh nghiệm, 
thói quen 





Xúc > Thọ - Tưởng > Niệm > Tư duy > Ý thức 


Trần 


32 


Chương 4. TÂM BIẾT Ý THỨC 


Có thể quan sát một camera giám sát giao thông để 
hình dung ra lộ trình phát sinh tâm biết Ý thức. Một 
camera được lắp đặt tại một địa điểm có nhiệm vụ ghi 
lại hình ảnh các phương tiện giao thông đang trên đó. 
Camera chỉ ghi lại hình ảnh các phương tiện tham gia 
giao thông vận hành trên đoạn đường đó, nhưng không 
biết đó là phương tiện gì? Của ai? Đi đúng luật hay không 
đúng luật? (Tương tự như tâm biết trực tiếp - Tưởng). 
Những hình ảnh của camera thu nhận sẽ được truyền về 
trung tâm xử lý (tương tự như thần kinh não bộ). Tại đây 
máy tính sẽ phân tích, so sánh, đối chiếu chỉ tiết các 
hình ảnh mà camera truyền về với hệ thống dữ liệu 
(thông tin) được cài đặt trong bộ nhớ của trung tâm. 
Đầu tiên nó sẽ đối chiếu biển số xe với những thông 
tin trong danh bạ đăng ký xe đưa đến kết luận: phương 
tiện đó là của ai, địa chỉ ở đâu. Tiếp đến máy tính sẽ đối 
chiếu hình ảnh đó với thông tin về các loại phương 
tiện, đưa đến kết luận: phương tiện đó thuộc loại gì, trọng 
tải ra sao. Tiếp đến máy tính sẽ đối chiếu hình ảnh đó với 
luật giao thông theo từng điều khoản (thí dụ: đi đúng 
phần đường hay không đúng phần đường, vượt xe khác 
đúng luật hay không đúng luật ...) và đưa đến kết luận 
vi phạm hay không vi phạm những điều luật nào. Những 
kết luận này của hành vi phân tích so sánh đối chiếu... 
(hành vi Tư duy) và kết luận tương tự như tâm biết Ý 
thức. Trong mỗi một hành vi Tư duy của máy tính nó 
không thể đối chiếu một chỉ tiết hình ảnh với tất cả mọi 
loại thông tin được lưu giữ trong bộ nhớ mà chỉ đối 

33 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


chiếu với một loại thông tin được lưu giữ. Vì vậy các loại 
thông tin phải được sắp xếp theo một thứ tự nhất định. 
Điều này tương tự như hành vi Niệm. Đối với lộ trình 
tâm, hành vi Niệm sẽ lựa chọn, kích hoạt loại thông tin 
nào trong kho chứa thì Tư duy sẽ đối chiếu với loại 
thông tin đó. Niệm không phải là tâm biết mà nhiệm vụ 
của Niệm là tìm kiếm, lựa chọn, kích hoạt các thông tin 
trong kho chứa cho Tư duy, và Tư duy mới phát sinh Ý 
thức, biết đối tượng theo nội dung mà Niệm đã lựa chọn, 
kích hoạt. 


Với người Tây phương trong kho chứa của họ có thông 
tin: ăn thịt chó là thấp hèn, đáng ghê tởm, không xứng 
đáng là một con người. Nhưng nếu bí mật dẫn người này 
đến một quán ăn được trang hoàng, được che đậy, được 
ngụy trang khéo léo và giới thiệu là một món ăn sang 
trọng, hấp dẫn. Người này có thể ăn món thịt chó đã được 
ngụy trang khéo léo và nức nở khen ngon. Trong trường 
hợp này lưỡi tiếp xúc với thức ăn phát sinh cảm giác vị và 
Thiệt thức khởi lên cảm nhận cảm giác vị đó. Tiếp đến 
Niệm khởi lên nhưng Niệm chỉ kích hoạt các thông tin về 
ngon và đở trong kho chứa cho Tư duy đối chiếu cảm giác 
vị đang ăn với các thông tin ngon và đở đó. Với Niệm và 
Tư duy như vậy sẽ đưa đến tâm biết Ý thức: đây là một 
món ăn khoái khẩu. Sau khi ăn xong với mọi ngụy trang 
được đỡ bỏ, người đó biết món ăn này là thịt chó. Một lộ 
trình Ý tiếp xúc với Pháp phát sinh: cảm giác vị (được tái 
hiện) với tâm biết trực tiếp là Tưởng thức, nhưng Niệm sẽ 
kích hoạt thông tin: “ăn thịt chó là thấp hèn...” và Tư duy 


54 


Chương 4. TÂM BIẾT Ý THỨC 
so sánh đối chiếu cảm giác vị vừa ăn với các thông tin đó, 
đưa đến tâm biết Ý thức: mình vừa ăn một loại thức ăn 
thật là ghê tởm và có thể nôn oe ra tại chỗ. 

2. Đặc điểm của tâm biết Ý thức 

Tâm biết Ý thức phát sinh bởi Niệm và Tư duy nên sẽ 
bị chi phối bởi các thông tin trong “kho chứa” như: vô 
minh, ta, của ta, tri thức, kinh nghiệm, thói quen. Tuy 
tâm biết trực tiếp (Tưởng) về đối tượng gần giống nhau 
nhưng tâm biết Ý thức của mỗi người đều khác nhau do 
sự khác biệt của các thông tin về tri thức, kinh nghiệm đã 
tích luỹ trong quá khứ và được lưu giữ trong “kho chứa”. 


- Nội dung của Ý thức là tâm biết nhị nguyên có chủ 
thể và đối tượng. Ví dụ khi một người thấy hình ảnh cái 
cây thì Ý thức khởi lên, Ta thấy cái cây. Trong tâm biết Ý 
thức này, Ta thấy là chủ thể và cái cây là đối tượng bị thấy. 
Chủ thể biết là cái Ta hay bản ngã là chủ nhân, chủ sở 
hữu của tâm biết. Đối tượng bị biết là Sắc trần hay là thế 
giới khách quan ngoại cảnh với ba trạng thái: dễ chịu, 
khó chịu, hay trung tính. Hãy khảo sát hai nội dung của 
tâm biết Ý thức nhị nguyên này. 

+ Cái Ta chủ thể biết: Khi Ý thức khởi lên, nội dung 
của nó có một chủ thể biết là cái Ta (hay bản ngã). Nếu 
mắt thấy thì bản ngã hay cái Ta đồng nhất với mắt, nếu 
tai nghe thì bản ngã hay cái Ta đồng nhất với tai, nếu mũi 
ngửi thì bản ngã đồng nhất với mũi, nếu lưỡi nếm thì bản 
ngã đồng nhất với lưỡi, nếu thân xúc chạm thì bản ngã 
đồng nhất với thân, nếu ý biết thì Bản ngã đồng nhất 
VỚI ý. 

55 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


Các pháp vốn vô ngã nên không có một pháp nào, 
không có một cái Ta nào, một bản ngã nào là chủ nhân, 
chủ sở hữu của tâm biết. Một cái Ta chủ thể khởi lên là do 
Niệm kích hoạt các thông tin “Ta và của Ta” trong “kho 
chứa” và tư duy đã sử dụng những thông tin đó nên đưa 
đến kết luận có Ta là chủ thể biết. Niệm cũng đã kích 
hoạt hiểu biết “một nhân sinh quả” trong “kho chứa” và 
tư duy đã sử dụng thông tin đó, nên đã chia đôi Căn - 
Trần ra thành hai phần: Căn là chủ thể biết, Trần là đối 
tượng bị biết. Vậy phần chủ thể biết này không có thật, là 
tư tưởng tà kiến, Vô minh. Trong Kinh có đề cập đến phần 
chủ thể biết này là: “Ngã kiến, Ngã sở kiến, Ngã mạn tùy 
miên” có nghĩa là tâm biết: “có Ta, có của Ta, có Ta hơn, 
kém, bằng”. 


+ Đối tượng bị biết là sáu cảnh trần (thế giới) 


Niệm cũng kích hoạt Thường kiến, Đoạn kiến cùng 
các nội dung Vô minh và Tư duy đã sử dụng các thông tin 
này, đưa đến kết luận đối tượng bị biết là sáu Cảnh trần 
với đặc tính dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Tâm biết 
Ý thức nhị nguyên này dựa trên nền tảng một nhân sinh 
quả (nhân biến đổi thành quả), nên thấy các pháp Vô 
thường theo nghĩa các pháp đang biến đổi mà không 
thấy Vô thường theo nghĩa sinh diệt. Thấy quan hệ giữa 
các pháp là quan hệ sở hữu (có chữ CỦA) mà không thấy 
quan hệ giữa các pháp là Vô chủ, Vô sở hữu hay Vô ngã. 
Sự đánh giá: dễ chịu, khó chịu, trung tính cũng tùy thuộc 
vào sự chấp thủ “Ta là”. Thí dụ đối với một cô gái vừa có 
người yêu thì thế giới đầy màu sắc rực rỡ, huyền diệu, 


56 


Chương 4. TÂM BIẾT Ý THỨC 
nhưng khi bị người yêu phản bội, ruồng bỏ thì thế giới 
đây ảm đạm u tối. 


- Thực sự không có một cái TA chủ thể biết cũng như 
cái được biết không phải là sáu CẢNH trần, nên tâm biết 
Ý thức nhị nguyên này không đúng sự thật, nó là 
Vô minh. 


Có thể nêu một ví dụ để thấy nội dung của đối tượng 
bị biết, bị chi phối bởi các thông tin trong “kho chứa, 
đặc biệt là “Vô minh ta, của ta. Ví dụ như sau: có ba 
người mắt cùng thấy quả xoài chín trên cây, nghĩa là mắt 
tiếp xúc với Sắc trần phát sinh cảm giác hình ảnh và 
Nhãn thức thấy cảm giác hình ảnh đó khá giống nhau 
(chỉ hơi khác nhau ở sự tốt xấu của mắt). Người thứ nhất 
đã từng biết, đã từng ăn xoài chín và đang đói thì Ý thức 
khởi lên, biết đó là quả xoài, một đối tượng đễ chịu. Người 
thứ hai chưa từng biết và chưa từng ăn xoài, nên Ý thức 
khởi lên, không biết đây là quả xoài ngon mà biết đó là một 
đối tượng trung tính. Người thứ ba cũng giống người thứ 
nhất, nhưng vừa mới ăn xoài thỏa thích, nên Ý thức biết 
đây là quả xoài, một đối tượng trung tính. Có thể thấy 
ngay người thứ nhất và thứ hai không khác nhau về trạng 
thái cơ thể, nhưng khác nhau về tri thức nên đánh giá 
khác nhau về đối tượng có trạng thái khác nhau (dễ 
chịu, trung tính). Người thứ nhất khi Tư duy đã sử dụng 
thông tin “ta đang đói, khát” trước đó đã được lưu vào 
“kho chứa” nên phán xét đây là đối tương dễ chịu, người 
thứ ba không có thông tin: “ta đang đói khát” trong kho 
chứa nên phán xét đối tượng là trung tính. 


57 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

Với Ý thức nhị nguyên là Vô minh nên Ý thức khởi 
lên một cái Ta chủ thể, cái Ta này do Vô minh dựng đứng 
lên, tưởng tượng ra, không có thật. Nếu cái Ta có thật, 
thời nó phải đồng nhất ở quá khứ, hiện tại, và vị lai, 
nhưng thật sự nó khởi lên do tư duy sử dụng thông tin 
sai lạc “vô minh, ta, của ta” trong “kho chứa” mà thôi. 
Nếu một người đàn ông đang sống trong nhà của ông, 
ông ta có thể nổi sân đánh đập vợ con, đập phá đồ đạc, 
vì lúc này tâm biết Ý thức cả quyết rằng Ta là thân và 
tâm này, vợ con đồ đạc không phải là Ta. Một lúc sau, khi 
ra khỏi nhà và nếu có người nào nói lời xúc phạm vợ 
con, đồ đạc của ông ta thì lập tức ông sẽ phản ứng để 
bảo vệ. Giờ đây Ý thức người đàn ông đó cũng cả quyết 
rằng “thân, tâm này cùng với vợ, con, tài sản chính là của 
Ta, là Ta: Tối đến người đó đang xem truyền hình trực 
tiếp bóng đá giữa Việt Nam và Thái Lan chẳng hạn, nếu 
Việt Nam thắng ông ta sẽ reo hò, hoan hỷ, nếu thua ông 
ta sẽ bực tức, vì lúc này tâm biết Ý thức cho rằng không 
những thân tâm, vợ con, tài sản là Ta, là của Ta mà cả 
nước Việt Nam này cũng là Ta và của Ta. Cũng người này 
nếu bay vào không gian vũ trụ thì đối với ông trái đất này 
là Ta và của Ta không phân biệt Việt Nam với Nga hay 
Mỹ. Cái Ta hay bản ngã là hoàn toàn vô lối, không có thật, 
chỉ là tư tưởng CHẤP THỦ do Ý thức nhị nguyên khởi 
lên mà thôi. 
3. Lộ trình duyên khởi tiếp theo tâm biết Ý thức nhị nguyên 

4) Nội dung của cái biết Ý thức phán xét đối tượng là 


đễ chịu, khó chịu hay trung tính, mà thực chất là Lạc thọ, 
Khổ thọ, Bất khổ bất lạc thọ. 


58 


Chương 4. TÂM BIẾT Ý THỨC 

- Mắt tiếp xúc với Sắc trần, ý thức sẽ khởi lên: sắc 
này đẹp, xấu hoặc không đẹp không xấu (trung tính). 

- Tai tiếp xúc với Thanh trần, ý thức khởi lên: tiếng 
hay, dở, không hay không dở. 

- Mũi tiếp xúc với Hương trần, ý thức khởi lên: hương 
thơm, thối, không thơm không thối. 

- Lưỡi tiếp xúc với Vị trần, ý thức khởi lên: vị ngon, 
vị dở, không ngon không đở. 

- Thân tiếp xúc với Xúc trần, ý thức khởi lên: dễ chịu, 
khó chịu, không dễ chịu không khó chịu. 

- Ý tiếp xúc với Pháp trần, ý thức khởi lên: đúng, 
sai, không đúng không sai (nghi hoặc). 

Do Ý thức có nội dung Vô minh mà sẽ phát sinh Tham 
Sân Si. Đây chính là Vô minh duyên Hành (Tham, Sân, Si). 

* Đối tượng dễ chịu thì phát sinh yêu thích, hoan hỉ gọi 
là Tham do Ý thức Vô minh biết rằng đối tượng dễ chịu 
mang đến hạnh phúc, mang đến chấm dứt khổ cho Ta. 

* Đối tượng khó chịu thì phát sinh chán ghét, giận 
dữ gọi là Sân do Ý thức Vô minh biết đối tượng Khó 
chịu là nguyên nhân khổ, sẽ mang đến khổ cho Ta. 

* Đối tượng trung tính thì phát sinh hành vi tìm 
kiếm đối tượng dễ chịu để thay thế đối tượng trung tính. 
Hành vi này gọi là Si do Ý thức Vô minh biết rằng đối 
tượng trung tính cũng chỉ mang đến khổ, chỉ có đối 
tượng dễ chịu mới mang đến hạnh phúc, mới chấm dứt 
khổ cho Ta. 


59 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


b) Do có Tham và Sân mà phát sinh hành vi chú tâm 
vào đối tượng dễ chịu hay khó chịu đó (khi đã thích cái 
gì hay ghét cái gì thì chú tâm vào cái đó). Sự chú Tâm liên 
tục vào một đối tượng gọi là Định. 

c) Do có Định (chú tâm liên tục) mà phát sinh mong 
muốn có được đối tượng dễ chịu (hoặc đã có thì muốn 
nắm giữ nó mãi) hoặc muốn chấm dứt, xa lánh đối 
tượng khó chịu, hành vi này gọi là Dục. 

3) Do có Dục (mong muốn) nên phát sinh hành vi 
nỗ lực, cố gắng để đạt được mong muốn đó. Hành vi này 
gọi là Tỉnh Tấn. 

e) Do có Tinh tấn mà phát sinh Tác Ý đưa đến phát 
sinh lời nói, hành động của thân, hoặc sự ăn uống nuôi 
mạng. Nếu quán sát kỹ sẽ thấy phải có tác ý thì hành 
động mới xảy ra, ví dụ đang ngồi muốn đứng dậy phải tác 
ý đứng lên, thì hành vi đứng dậy mới xảy ra. 

ƒ) Do có Tác ý nên phát sinh lời nói, phát sinh hành 
động về thân, và ăn uống nuôi mạng. 

Như vậy sơ đồ của lộ trình sẽ như sau: 

Căn : ÍTham 

Xúc -—> Thọ - Tưởng -> Niệm -> Tư duy -> Ÿ thức < Sân 
Trần lồi 
[Lời nói 
— Định -> Dục -> Tĩnh tấn > Tác ý 4 Hành động 
Nuôi mạng 





Trong lộ trình này Xúc > Thọ - Tưởng chưa có 
Vô minh và Tham, Sân, Si xuất hiện, nhưng bắt đầu từ 
Niệm > Tư duy > Ý thức sẽ đưa đến phát sinh Tham, 


60 


Chương 4. TÂM BIẾT Ý THỨC 


Sân, Si. Cho nên Niệm ở đây được gọi là Tà Niệm, Tư 
duy được gọi là Tà Tư duy, Ý thức gọi là Tà Tri kiến. 
Những hành vi như Định, Tĩnh tấn, lời nói, hành động 
do Tham, Sân, Si mà phát sinh nên gọi là Tà Định, Tà 
Tỉnh tấn, Phi như lý tác ý, Tà ngữ, Tà nghiệp, Tà mạng. 
Hành vi tác ý này phát sinh bởi tâm biết Vô minh, không 
đúng sự thật nên gọi là Phi như lý tác ý. 


4. Sự phát sinh toàn bộ khối đau khổ (khổ uẩn) 


Do có Tà ngữ, Tà nghiệp, Tà mạng mà phát sinh khổ 
của sinh, già, chết, sầu bi khổ ưu não, nghĩa là toàn bộ 
khổ uẩn này tập khởi. Đây là lộ trình sinh diệt của các 
Danh pháp (tâm) và các Sắc pháp của một người chưa 
học và tu Tứ Thánh Đế, gọi là lộ trình Bát Tà Đạo. Chữ Tà 
ở đây được hiểu theo một nghĩa duy nhất là các hành vi 
này làm phát sinh tham, sân, sỉ hoặc do tham, sân, sỉ mà 
phát sinh. Trong lộ trình tâm Bát Tà Đạo có thể phân 
thành bốn giai đoạn: 





Vô Minh, Ta của ta, 
Tri thức, kinh nghiệm, 











thói quen 
Căn 
Xúc —> Thọ - Tưởng -> Tà Niệm -> Tà Tư duy -> Tà tri kiến 
Trần 
(Tham 
—< àm —> Tà Định - Dục -> Tà Tỉnh tấn -> Phi như lý tác ý 
Sỉ 
(Tà Ngữ ¬ 
-> 4 Tà Nghiệp -> sâUDi —_ 
|Tà Mạng Khổ, ưu não 





61 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 
5. Bốn giai đoạn của lộ trình tâm Bát Tà Đạo 

- Giai đoạn thứ nhất phát sinh: TÂM BIẾT gồm tâm 
biết Trực tiếp (Tưởng) và tâm biết Ý thức tức là từ Xúc 
đến Tà Tri kiến. 

- Giai đoạn thứ hai từ tâm biết Ý thức phát sinh: 
THÁI ĐỘ từ tham, sân, si đến dục. 

- Giai đoạn thứ ba từ thái độ phát sinh: PHẢN ỨNG 
từ Tà Tỉnh tấn đến Tà ngữ, Tà nghiệp, Tà mạng. 

- Giai đoạn thứ tư là kết quả phát sinh: KHỔ UẨN 

Đây là lộ trình duyên khởi: từ Xúc > Thọ > Ái > Thủ 
> Hữu > Sinh > Già, chết, sầu bi, khổ, ưu não được 
quán sát một cách chỉ tiết. Xen vào giữa Thọ và Ái (tham, 
sân, si) có thêm Tưởng > Niệm > Tư duy > Ý thức. 
Về phần Thủ bao gồm Tà Định, Dục. Hữu bao gồm: Tà 
Tinh tấn, Phi như lý tác ý, Tà ngữ, Tà nghiệp và Tà mạng 
và toàn bộ Khổ. 


62 


Chương 5 


TÍNH CHẤT CỦA LỘ TRÌNH 
TÂM BÁT TÀ ĐẠO 





1. Vô thường 


a) Lộ trình này bao gồm rất nhiều quá trình nhân - 
quả: Xúc là nhân; Thọ - Tưởng là quả, Thọ - Tưởng 
là nhân; Tà Niệm là quả, Tà Niệm là nhân; Tà Tư duy 
là quả v.v... Theo tiến trình nhân quả, NHÂN DIỆT 
QUẢ SINH, thì đây là một lộ trình sinh diệt liên tục. 
Xúc diệt, Ihọ - Tưởng sinh. Thọ - Tưởng diệt, Tà Niệm 
sinh. Tà Niệm diệt, Tà Tư duy sinh. Tà Tư duy diệt, Tà 
Tri kiến sinh. Tà Tri kiến diệt, Tham, Sân, Sỉ sinh. 
Tham, Sân, Si diệt, Tà Định sinh. Tà Định diệt, Dục 
sinh. Dục diệt, Tà Tinh tấn sinh. Tà Tỉnh tấn diệt, Phi 
như lý tác ý sinh. Phi như lý tác ý diệt, Tà ngữ, Tà 
nghiệp, Tà mạng sinh. Tà ngữ, Tà nghiệp, Tà mạng 
diệt, Sầu bi, khổ ưu não sinh. Sầu bi, khổ ưu não diệt, 
một lộ trình tâm lại sinh. Và lộ trình cứ diễn tiến sinh 
diệt như thế. Không phải các chi phần này sinh lên và 
diệt cùng lúc, mà từng chi phần sinh và diệt liên tiếp 
nhau. Tại một thời điểm, chỉ có duy nhất một Danh 

63 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


pháp. Ví dụ, tại thời điểm hiện tại, Tà Tư duy đang có 
mặt, thì những gì ở quá khứ gồm Xúc, Thọ, Tưởng, Tà 
Niệm đã diệt và khi diệt nó không đi về đâu, những gì 
ở sau (tương lai) chưa sinh thì không có ở đâu, và như 
vậy chỉ có một hành vi Tư duy duy nhất, một Danh pháp 
duy nhất, ngoài ra không có bất cứ hành vi gì khác. 


Hoặc nếu tại thời điểm hiện tại đang có mong 
muốn (Dục) thì những gì trước đó (quá khứ) đã diệt, 
những gì sau nó (vị lai) thì chưa sinh, Tâm thực sự chỉ 
có một hành vi mong muốn duy nhất. 

Như vậy tại một thời điểm cái gọi là “Tâm” chỉ là 
một hành vi hay một danh pháp duy nhất, ngoại trừ 
Thọ và Tưởng. 


b) Lộ trình có bốn giai đoạn này là nguyên lý, 
nhưng trong thực tế không phải lộ trình nào cũng xảy 
ra theo cả bốn giai đoạn, lộ trình có thể kết thúc ở một 
chỗ nào đó tùy theo Xúc kế tiếp. 


Ví dụ 1: Nếu một người ngồi trên xe đang chạy với 
tốc độ nhanh và họ nhìn qua cửa sổ thì tâm biết chỉ dừng 
lại các hình ảnh, không phân biệt đó là hình ảnh gì. Lộ 
trình này chỉ gồm Xúc > Thọ - Tưởng, dừng lại nơi tâm 
biết trực tiếp (tưởng) và Ý thức không khởi lên. 

Ví dụ 2: Khi một thanh niên đang đi trên đường, 
mắt tiếp xúc với cô gái phía trước, phát sinh cảm giác 
hình ảnh và Nhãn thức. Nhãn thức thấy cảm giác hình 
ảnh, tiếp đến Tà Niệm - Tà Tư duy khởi lên phát sinh Ý 
thức, biết đây là cô gái đẹp, tiếp đến thích thú (Tham) 
khởi lên và bắt đầu chú tâm vào cảm giác hình ảnh đó. 


64 


Chương 5. TÍNH CHẤT CỦA LỘ TRÌNH TÂM BÁT TÀ ĐẠO 
Ngay lúc đó có một xe ô tô đi ngược chiều xuất hiện, lập 
tức lộ trình tâm đối với cô gái kết thúc và một Xúc mới: 
mắt tiếp xúc với xe ô tô, và một lộ trình tâm mới khởi 
lên thay thế. Trong một trường hợp khác lộ trình mắt 
tiếp xúc với cô gái phát triển đến thích thú rồi chú 
tâm vào hình ảnh đó, kế tiếp khởi lên muốn (Dục) làm 
quen và cố gắng, tác ý phóng xe nhanh. Nếu lúc này đột 
nhiên có người kêu tên anh ta thì tai tiếp xúc với tiếng 
và lộ trình tâm mới khởi lên, thay thế lộ trình tâm đối với 
cô gái. 

c) Một người lúc thức có sáu Xúc: nhãn, nhị, tỉ, thiệt, 
thân và Ý xúc khởi lên liên tục, sinh diệt đan xen với nhau, 
nhưng khi người đó ngủ, các Căn (tế bào thần kinh của các 
giác quan) không hoạt động, tuy lúc này Căn - Trần vẫn 
tiếp xúc nhưng không có Xúc. Những lúc đó, không có 
Danh pháp nào, không có lộ trình tâm nào khởi lên. Nếu 
có lộ trình tâm nào khởi lên, là phải có Thọ - Tưởng (ít 
nhất là Thọ và Tưởng) tức có tâm biết (thức) phát sinh, 
không có cái biết nào khởi lên thì không có tâm nào hết. 
Khi một người ngủ say không mộng mị hoặc khi gây mê để 
mổ, hay bị tai nạn ngất đi, khi đó không có Xúc và không 
có lộ trình tâm, không có một tâm nào cả. 

Tâm vô thường là như vậy, sinh và diệt liên tục theo 
định luật Duyên khởi, tại một thời điểm chỉ có một hành 
vi thuộc phạm trù tâm, một Danh pháp duy nhất, độc lập, 
không phải như một linh hồn với nhiều chức năng, 
không sinh, không diệt hay một thực thể thường hằng, 
nguyên khối, có nhiều tác dụng cùng một lúc. 


65 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 
2. Vô ngã 


Các Danh pháp và Sắc pháp trong lộ trình này đều 
phát sinh do duyên Xúc: năm lộ trình Mắt, Tai, Mũi, 
Lưỡi, Thân tiếp xúc với Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc là 
Ngoại Xúc. Các danh pháp như Niệm, Tư duy, Ý thức, 
Tham, Sân, Si, Định, Dục, Tỉnh tấn, Tác ý, Sầu Bi, Khổ, 
Ưu, Não, do Ý tiếp xúc với Pháp trần mà phát sinh, là Nội 
Xúc (sẽ nói rõ ở đoạn sau). Kể cả Tà ngữ, Tà nghiệp, Tà 
mạng cũng do duyên Nội Xúc mà phát sinh. Các Danh 
pháp này do duyên Xúc mà phát sinh nên nó Vô chủ, Vô 
sở hữu, độc lập, không phụ thuộc, không là chủ sở hữu 
cũng không bị sở hữu bởi bất cứ pháp nào. Không có 
một cái Ta, một Bản ngã không sinh không diệt, một 
ông A hay bà B nào là chủ nhân, chủ sở hữu, có thể điểu 
khiển, sai khiến được lộ trình Bát Tà Đạo này. Ông A, bà 
B là ngôn từ quy ước rỗng không, không có thực thể, 
không có nội dung, chỉ là phương tiện truyền thông để 
phân biệt Danh Sắc này với Danh Sắc kia mà thôi. Không 
có một linh hồn, một tự ngã, một tâm thường hằng hoặc 
vừa thường hằng vừa vô thường, mà chỉ có Danh và Sắc 
đang sinh diệt liên tục theo định luật duyên khởi. 


3. Tâm biết Tưởng và Thức 


Bao gồm Tâm biết trực tiếp giác quan và Tâm biết gián 
tiếp Ý thức. Lộ trình của tâm biết khởi lên như sau: 
66 


Chương 5. TÍNH CHẤT CỦA LỘ TRÌNH TÂM BÁT TÀ ĐẠO 


Căn 


Xúc > Thọ - Tưởng > Tà Niệm 
: > Tà Tư duy > Tà Tri kiến 
Trần 


Mắt : 
: Ộ Xúc > Nhãn thức >YŸY thức 
Sắc na 


Tai : , mm" 
HN, Xúc > Nhĩ thức > Ý thức 

Thanh trần 

Mũi z 2 z 2 z 
>> Xúc > Tỷ thức > Ý thức 

Hương trần 

Lưỡi ` 
Si Xúc > Thiệt thức > Ý thức 

Vị trần 


Thân 


lạc. Xúc -> Thân thức > Ý thức 
Xúc trần 


“2 


`. 3 
the. Xúc > Tưởng thức > Y thức 
Pháp trần 


Tâm biết khởi lên theo từng cặp: Tâm biết trực tiếp 
và tâm biết gián tiếp 

Trong phạm trù tâm lý học và triết học, tâm biết trực 
tiếp gọi là nhận thức cảm tính và tâm biết Ý thức là nhận 
thức lý tính. Tâm biết trực tiếp là tâm biết như thực các 
cảm giác hay các Thọ, trong nó không có tri thức, khái 
niệm, ngôn từ. Đối tượng như thế nào thì NHẬN BIẾT 
như thế đó, không thêm bớt. Tâm biết Ý thức nhị nguyên 
có hai phần, Chủ thể và Đối tượng. Chủ thể biết là một cái 
Ta, có thể là một linh hồn, một bản ngã, một Tâm thường 


67 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


hằng hoặc vừa thường hằng vừa vô thường. Đối tượng 
được biết là thế giới bên ngoài (trần cảnh). Triết học và 
tâm lý học cho rằng: những gì được nhận thức là phản 
ánh thế giới khách quan vào ý thức chủ quan (của con 
người). Khi khoa học phát triển ở mức độ thấp thì ý kiến 
này có vẻ phù hợp với sự thật nhưng khi khoa học phát 
triển ở mức độ cao, các phương tiện quan sát, đo đếm đã 
tinh vi hiện đại, các khoa học gia nhận thấy: những gì 
quan sát được không phải là thế giới khách quan mà 
những gì quan sát được không những phụ thuộc vào vật 
quan sát (Cảnh) mà còn phụ thuộc vào người quan sát 
(Căn). Điều này nói lên rằng: những gì được thấy được 
biết là các cảm giác (Cảm Thọ) phản ánh cả thế giới khách 
quan và bản thân người quan sát chứ không phải là thế 
giới khách quan phản ánh trong ý thức của người quan 
sát. Đây là tâm biết không đúng sự thật, là Vô minh, là 
Tà kiến. Bản ngã (Chủ thể) và Thế giới (Đối tượng) trong 
tâm biết Ý thức nhị nguyên này không có thật, chỉ là do 
Vô minh tưởng tượng ra, dựng đứng lên mà thôi. 

Có ba bài kinh để cập đến lộ trình của tâm biết Ý thức 
nhị nguyên này: 

- Trong Trường Bộ Kinh, bài đầu tiên là Kính Phạm 
Võng cũng tương tự như bài kinh Năm Ba trong Trung 
Bộ Kinh (bài 102, quyển 3); Đức Phật đã khẳng định: vì 
không Tuệ tri Xúc, không Tuệ tri Thọ nên các Sa môn, Bà 
la môn luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp cứ 
vào quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ vào quá khứ tối sơ và 
tương lai với 62 luận chấp về Bản ngã và Thế giới. Đây 
chính là sự không Thấy (như thật), không Biết (như thật) 


68 


Chương 5. TÍNH CHẤT CỦA LỘ TRÌNH TÂM BÁT TÀ ĐẠO 


của các Sa môn, Bà la môn, bị kích thích, bị dao động, bị 
xuyên tạc, bị tham ái chi phối. Trong bản kinh này, Đức 
Phật đã chỉ rõ các Sa môn và Bàlamôn ấy không Tuệ tri 
Xúc, không Tuệ tri Thọ, nên không biết được sự thực: Ý 
thức nhị nguyên của nhân loại là tâm biết Vô minh, nên y 
cứ, y chỉ vào tâm biết Ý thức nhị nguyên này mà luận bàn 
về Chủ thể tức là Bản Ngã và Đối tượng tức là Thế giới. 

- Kinh Pháp Môn Căn Bản mở đầu Trung Bộ Kinh 
Đức Phật thuyết “- Này các Tỷ Kheo, ở đây, có kẻ 
phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc Thánh, 
không thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp 
các bậc Ihánh, không được thấy các bậc Chơn nhân, 
không thuần thục pháp các bậc Chơn nhân, không tu 
tập pháp các bậc Chơn nhân, Tưởng tri địa đại là địa đại. 
Vì Tưởng tri địa đại là địa đại, người ấy nghĩ đến địa đại, 
nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa đại, nghĩ đến (tự 
ngã) như là địa đại, người ấy nghĩ: “Địa đại là của ta” - 
dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri 
địa đại” 

Đây chính là mô tả lộ trình Xúc > Thọ - Tưởng > 
Tư duy > Ý thức “Nghĩ đến địa đại (Tư duy), nghĩ đến 
tự ngã đối chiếu với địa đại (Chủ thể và Đối tượng), nghĩ 
đến tự ngã như là địa đại (ta là), người ấy nghĩ địa đại là 
của ta. Nội dung của tâm biết Ý thức nhị nguyên cũng 
tương tự như một số kinh khác đã nói là “Ngã kiến, Ngã 
sở kiến, Ngã mạn tùy miên, tức là thấy có Ta, thấy có 
của Ta, thấy Ta hơn, kém hay bằng. Với tâm biết nhị 
nguyên này Tham ái sẽ khởi lên nên gọi là Dục hỷ. 


69 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


- Kinh Mật Hoàn. kinh số 18 trong Trưng Bộ Kinh, 
Ngài Mahakaccana (Ma Ha Ca Chiên Diên) giảng rõ lời 
Đức Phật đã thuyết như sau: “Chư Hiền, do nhơn con 
mắt và các sắc pháp, nhãn thức khởi lên. Do duyên xúc 
nên có cảm thọ. Những gì có cảm thọ thời có tưởng, 
những gì có tưởng thời có suy tầm, những gì có suy tầm 
thì có hý luận. Do hý luận ấy làm nhơn, một số hý luận 
vọng tưởng ám ảnh một người, đối với các sắc pháp do 
con mắt nhận thức, quá khứ, tương lai và hiện tại” 


Đây vẫn là lộ trình Xúc > Thọ - Tưởng >Tư duy> Ý 
thức. Hý luận, vọng tưởng ở đây là nội dung của tâm biết 
ý thức nhị nguyên. 


Hỏi: Tại sao lộ trình được để cập trong kinh không 
có Niệm? 

Đáp: Niệm là một hành vi rất vi tế, khó thấy, khó 
biết, Đức Phật cũng ít khi giảng rõ, nhưng có một số 
đoạn Đức Phật cũng nhắc đến hành vi Niệm mang tính 
ẩn dụ nằm rải rác trong toàn bộ kinh tạng Nikaya. Thí dụ 
trong Tương Ưng Bộ Kinh, chương IV: Tương Ưng Căn, 
Phẩm về Già, 42. II. Bà La Môn Unnabha (S.v,217) 
có viết: 

- Có năm Căn này, thưa Tôn giả Gotama, đối cảnh 
khác nhau (nànavisayàni), hành cảnh khác nhau (nànà 
- øocaràni), chúng không dung nạp (paccanubhoniti) 
hành cảnh đối cảnh của nhau. Thế nào là năm? Nhãn 
căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Thưa Tôn giả 
Gotama, năm Căn này, đối cảnh khác nhau, hành cảnh 


70 


Chương 5. TÍNH CHẤT CỦA LỘ TRÌNH TÂM BÁT TÀ ĐẠO 


khác nhau, chúng không dung nạp hành cảnh đối cảnh 
của nhau, thời cái gì làm chỗ quy tựa cho chúng? Và cái 
gì dung nạp hành cảnh đối cảnh của chúng? 


- Này Bàlamôn, có năm Căn này, đối cảnh khác nhau, 
hành cảnh khác nhau, chúng không dung nạp hành cảnh 
đối cảnh của nhau. Thế nào là năm? Nhãn căn... thân 
căn. Này Bàlamôn, năm Căn này, đối cảnh khác nhau, 
hành cảnh khác nhau, chúng không dung nạp hành cảnh 
đối cảnh của nhau, ý làm chỗ quy tựa cho chúng, ý dung 
nạp hành cảnh đối cảnh của chúng. 


- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cái gì làm chỗ quy tựa 
cho Ý? 


- Này Bàlamôn, niệm là chỗ quy tựa cho Ý. 


4. “Kho chứa” là nơi lưu giữ các thông tin thuộc về 
tâm gồm: Vô minh, Ta, của Ta, tri thức, kinh nghiệm, thói 
quen v.v..., tóm lại là tất cả thông tin về thân hành, khẩu 
hành và ý hành. “Kho chứa” này ở đâu? Trong Danh 
pháp hay Sắc pháp?” Nếu lượng thông tin được lưu giữ 
trong Danh pháp (tâm) thì Danh pháp sinh và diệt liên 
tục trong lúc thức, còn trong lúc ngủ say không mộng 
sẽ không phát sinh Danh pháp. Lúc này Danh pháp 
điệt và như vậy sẽ không còn tổn tại lượng thông tin về 
tâm nữa. Vì vậy “kho chứa” này không thể ở nơi Danh 
pháp. Do đó nó phải được lưu giữ trong Sắc pháp, và nó 
được lưu giữ ở đâu trong Sắc pháp (thân). Trong năm 
Xúc xứ là Ngoại Xúc, riêng phần Ý có sự tiếp xúc giữa tế 
bào thần kinh não bộ và lượng thông tin trong “kho 
chứa, vì vậy phải xảy ra trong tế bào (Nội Xúc). Vì nếu 


7] 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

tiếp xúc với bên ngoài thì nó tiếp xúc với tế bào thần 
kinh não bộ khác. Với sự tiếp xúc bên ngoài thì không 
phải là Ý xúc vì không có gì xảy ra. Với Nội Xúc này, có 
thể kết luận rằng: lượng thông tin phải được lưu giữ ở 
ADN trong nhân tế bào. 

Trong các khám phá của khoa học hiện đại, kể cả việc 
giải mã bản đổ gen người, khoa học khám phá trong 
ADN có chứa những thông tin về di truyền, nhưng còn 
một khoảng tối bí mật mà khoa học chưa biết gì về nó. 
Đặc biệt khi giải mã bản đồ gen người, khoa học thấy 
lượng thông tin di truyền chỉ chiếm khoảng 5% lượng 
gen, còn 95% lượng gen còn lại, không xác định nó chứa 
cái gì, một số nhà khoa học đành kết luận đó là dấu vết 
của sự tiến hóa còn lại. 

Hiện nay, khi công nghệ thông tin phát triển mạnh 
mẽ, nên phải đi tìm một loại vật liệu mới để thay thế khi 
chế tạo thẻ nhớ, vì phải nâng cao dung lượng thẻ nhớ 
trên một đơn vị thể tích (dung lượng thẻ nhớ với 
nguyên liệu Si đã đạt mức tối đa không thể tăng được 
nữa), ngành công nghệ thông tin đã phát hiện ra cấu 
trúc của ADN có thể lưu giữ một dung lượng thông tin 
cực lớn. Hiện nay các nhà khoa học thuộc lãnh vực tin 
học đang tìm cách chế tạo thẻ nhớ tương tự như cấu trúc 
của ADN. Như vậy, ở trong tế bào có hai loại thông tin là 
thông tin di truyền và thông tin về tâm gọi là pháp trần. 

Nếu lượng thông tin pháp trần này không có trong ADN 
sẽ không thể biết đúng sự thật các hiện tượng thân và tâm. 
Ví dụ khi có tâm sân thì đỏ mặt, run rẩy, tim đập nhanh, 
huyết áp tăng. Khi tâm tác ý đi, thì thân mới đi được (với 


12 


Chương 5. TÍNH CHẤT CỦA LỘ TRÌNH TÂM BÁT TÀ ĐẠO 


điều kiện thân thể trong trạng thái khỏe mạnh bình thường), 
khi tác ý nói, thì cũng tương tự như trên. Nếu không hiểu 
được các cơ chế này, xảy ra do nguyên nhân là thông tin 
pháp trần chứa trong ADN sẽ đưa đến kết luận tâm là chủ 
của thân, tâm ra lệnh cho thân. Kết luận này không đúng sự 
thật vì thân, các sắc pháp là vô ngã. 

Cơ chế nhân quả giữa tâm và thân xảy ra như sau: khi 
có một tâm sân nổi lên, các thông tin này được phát sinh 
trong tế bào thần kinh não bộ. Lượng thông tin về sân này 
lại được truyền dẫn theo hệ thần kinh đến các ADN của 
các tế bào khắp trong cơ thể. Tại các tế bào đó lượng 
thông tin này tiếp xúc với các tế bào (nội xúc) và kết quả 
là làm các tế bào đó thay đổi như tế bào da đổi màu đỏ, tim 
đập nhanh, huyết áp tăng v.v... Từ lúc bé đã tập đi, quá 
trình luyện tập này được lưu giữ dưới dạng thông tin 
trong “kho chứa” Sự co giãn của các tế bào cơ, gân, khớp 
theo thứ tự nhất định trở thành một dạng lập trình, như 
một phần mềm và được lưu trong ADN, và khi tác ý đi sẽ 
xảy ra sự khởi động lập trình đã được lưu trong ADN 
của các tế bào vận động. Các tác ý khác cũng giống 
như vậy. 

Như vậy trong lượng thông tin pháp trần có rất 
nhiều lập trình được lưu giữ với tên gọi là kinh nghiệm, 
thói quen. Các lập trình này hoạt động sẽ phát sinh lời 
nói, hành động, các tế bào có chức năng liên quan sẽ 
tiết ra các hormon tương ứng. Đây là lộ trình duyên 
khởi rất phức tạp nhưng hoàn hảo. Nó cũng giải thích 
mọi hoạt động xảy ra trên cơ thể nhanh chậm khác nhau 
phụ thuộc vào tốc độ dẫn truyền của hệ thần kinh. 


Kế 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


Tóm lại, mọi Danh pháp và Sắc pháp trong lộ trình 
Bát Tà Đạo phát sinh đều do duyên XÚC. Tế bào não 
bộ tiếp xúc (Nội Xúc) với lượng thông tin pháp trần 
trong ADN, sẽ khởi lên: Niệm, Tư Duy, Ý thức, Tham, 
Sân, Si, Định (chú tâm) Dục, Tinh Tấn, Tác ý, Sầu bi, khổ 
ưu não... Lời nói và hành động phát sinh do tế bào vận 
động tiếp xúc (Nội Xúc) với các thông tin pháp trần trong 
ADN của nó. Mỗi tiếp xúc sẽ phát sinh một Danh pháp. 
Không phải tất cả Danh pháp cùng phát sinh do một Xúc 
vì các Xúc này chỉ xảy ra trong một thời gian rất ngắn 
(khoảng một phần trăm hay một phần nghìn giây). 


- Lộ trình: 


Vô Minh, Ta của ta, 


Tri thức, kinh nghiệm, 
thói quen 





Căn Iham 
Xúc > Thọ - Tưởng > Niệm > Tư duy > Ý thức ] Sân 
Trán) Sỉ 
ỜI nói 
> Định > Dục > Tĩnh Tấn > Tác ý > | Hành động 
Nuôi mạng 


5, Giải thích lộ trình tâm biết Ý thức về các Danh pháp 

Tâm biết về Thọ là tâm biết của Tưởng, còn biết các 
Danh pháp khác như Niệm, Tư duy, Ý thức, Tham Sân 
Si, Định, Dục, Tinh tấn, Tác ý phải là tâm biết Ý thức. 
Trong lộ trình này Ý thức có thể biết được Niệm và Tư 
duy trên cùng một lộ trình tâm qua thông tin trong 
“kho chứa” nhưng cũng trên lộ trình này Ý thức không 


74 


Chương 5. TÍNH CHẤT CỦA LỘ TRÌNH TÂM BÁT TÀ ĐẠO 


thể biết được Iham Sân Si, Định, Dục v.v... vì khi các 
Danh pháp này sinh lên thì Ý thức đã diệt. Trong thực 
tế Ý thức vẫn biết được các Danh pháp này, vì khi có 
thích thú thì biết có thích thú, khi đang giận thì biết đang 
giận v.v... Vậy Ý thức biết các Danh pháp này theo cách 
thức nào? 

Khi có tâm Tham (thích) khởi lên thì lượng thông tin 
về Tham này sẽ phát sinh trong ADN ở não bộ, lượng 
thông tin này được dẫn truyền đến ADN tại các tế bào 
chức năng. Tại các tế bào này sẽ xảy ra sự tiếp xúc với các 
thông tin. Nội xúc này là nguyên nhân phát sinh một lộ 
trình Xúc > Thọ - Tưởng > Niệm > Tư duy > Ý thức 
tiếp theo, và Ý thức phát sinh ở lộ trình Nội Xúc sau, sẽ 
biết đang có thích thú. Tâm biết Ý thức biết tâm Tham 
này do lộ trình sau chứ không phải ở lộ trình trước, nên 
tâm biết Ý thức luôn luôn là tâm biết về quá khứ, còn 
tâm biết trực tiếp (Tưởng) là tâm biết đang xảy ra ở hiện 
tại. Cũng y như vậy, khi có lo lắng (sân) thì cũng đồng thời 
cảm nhận cảm giác bồn chồn, bất an v.v... Lộ trình Nội 
Xúc (thân căn với nội xúc trần) cũng khởi lên liên tục, 
sinh diệt nhanh chóng đan xen với các lộ trình khác. 

Khi một người hấp hối thì tâm Si phát sinh mãnh 
liệt: mong muốn được sống, khao khát sống, bám víu vào 
cuộc sống. Những thông tin này phát sinh trong ADN 
các tế bào não. Khi tế bào não chết, sự tiếp xúc cuối cùng 
giữa tế bào não và thông tin Si ở hữu (Hữu ái) này rất 
đặc biệt, là một sự đột biến. Chính sự đột biến này làm 
phát sinh một loại vật chất đặc biệt, một loại vật chất vi 


J5 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


tế có một số đặc tính của loại vật chất tế bào thần kinh 
não bộ, có khả năng mang toàn bộ lượng thông tin trong 
tế bào não bộ của một người đã chết. Loại vật chất vi tế 
này mang toàn bộ thông tin Pháp trần của người chết 
này được gọi là “Ihức tái sanh” Khi Thức tái sanh có sự 
tương hợp với thông tin Pháp trần của hai người đang 
giao hợp, thì Thức tái sanh sẽ tiếp xúc (tương tác) với 
trứng và tinh trùng đã kết hợp. Sự tương tác này sẽ phát 
sinh sự thụ thai, phát sinh ra các tế bào gốc. lế bào gốc 
này gồm hai phần: Sắc pháp (phần vật chất trứng và tinh 
trùng) và Danh pháp gồm hai loại thông tin (di truyền và 
thông tin về pháp trần của người đã chết). Tế bào gốc 
này tiếp nhận dinh dưỡng từ người mẹ và phát triển thành 
bào thai. Trong thời kỳ phát triển của thai nhi, không 
phải chỉ có sự chi phối của thông tin di truyền của cha 
mẹ, mà còn chịu sự chi phối của thông tin di truyền và 
thông tin pháp trần của người tiền kiếp. Điều này 
thể hiện rõ ở những đứa trẻ tuy cùng cha mẹ sinh ra 
nhưng chúng vẫn có rất nhiều đặc tính khác nhau về 
thân thể, tính nết, và đặc điểm của tâm. 

Cái gì đi tái sinh? Không phải một linh hồn, một 
tự ngã, một cái Ta hay tâm thức thường hằng nào đó, 
mà chỉ là lượng thông tin pháp trần trong ADN của mỗi 
người ởi tái sinh. Lượng thông tin bao gồm thân hành, 
khẩu hành, ý hành của mỗi người không phải chỉ trong 
đời này mà trong rất nhiều đời được lưu giữ trong ADN. 
Lượng thông tin này cũng đang sinh diệt liên tục. Ví dụ, 
khi mua một chiếc xe, trong “kho chứa” xuất hiện “xe này 


76 


Chương 5. TÍNH CHẤT CỦA LỘ TRÌNH TÂM BÁT TÀ ĐẠO 


là của Ta, là Ta; khi bán xe này đi thì thông tin xe này là 
của Ta bị xóa đi. Thuật ngữ Nghiệp trong Phật giáo là để 
chỉ cho lượng thông tin được lưu giữ này. Có những 
đứa trẻ thần đồng mới 2, 3 tuổi đã nói được nhiều thứ 
tiếng tuy chưa đi học, có thể sáng tác và chỉ huy dàn 
nhạc lúc mới 5 tuổi v.v... vì kiếp trước đã có thói quen này 
lưu giữ trong ADN. Khi thai nhi phát triển có những 
nguyên nhân nào đó kích hoạt các thông tin này, nên trong 
lúc còn bé tuy chưa được luyện tập, nhưng khi lộ trình 
tâm khởi lên là Niệm dễ dàng kích hoạt và làm hiển lộ 
các khả năng từ những kiếp trước. 

Có những người sau khi chết lâm sàng hoặc do một 
sự kiện đặc biệt nào đó, họ có một số khả năng khác 
thường (chẳng hạn như khả năng ngoại cảm), vì có sự 
đột biến ADN làm “trồi” lên các thông tin ở những 
kiếp trước. 

Nhân bản vô tính là lấy một tế bào gốc của một 
người cho vào một “vỏ” trứng và cấy vào cơ thể người 
đàn bà để có thể cung cấp các dưỡng chất cho cái “trứng 
đã được thụ thai” này. Tế bào gốc này gồm hai phần: Sắc 
pháp là phần vật chất tế bào và Danh pháp gồm hai lượng 
thông tin (thông tin di truyền và thông tin pháp trần của 
người đó). lế bào gốc này tương tự như trứng đã được 
thụ thai. Do có dưỡng chất được cung cấp, tế bào gốc này 
phát triển thành một thai nhi với sự chi phối của cả hai 
loại thông tin: thông tin di truyền và thông tin về tâm 
của người đó. Trong trường hợp nhân bản vô tính này 
không có một thức tái sinh nào bên ngoài xâm nhập cả. 


Jự 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


Như vậy sự ra đời của con người có một nhân tố rất 
quan trọng là lượng thông tin pháp trần, lượng thông tin 
về tâm phát sinh bằng thức tái sinh hoặc nhân bản vô 
tính. Tương tự như vậy, thực vật cũng trao truyền 
lượng thông tin di truyền qua sinh sản hữu tính hay 
vô tính. 


Có thể giải thích hiện tượng một con đỉa bị cắt ra 
làm nhiều phần, sau đó khi lành lại bao nhiêu phần cắt 
ra đều thành những con đỉa hoạt động bình thường, vấn 
để ở đây là lượng thông tin trong ADN chứ không phải là 
một cái tâm thường hằng có thể chia ra nhiều phần như 
một số người băn khoăn. 

Có những thông tin mà các phương tiện thông tin 
đại chúng đăng tải nhiều lần, đó là vấn đề ghép tạng. Khi 
được ghép tạng có nhiều hiện tượng khác thường xảy ra. 
Ví dụ có một người chết vì tai nạn giao thông và người 
nhà đồng ý hiến tim cho một người bị bệnh tim. Ca 
ghép tim hoàn tất và sức khỏe người được ghép tim hồi 
phục, nhưng từ lúc đó đã xảy ra một hiện tượng khác 
thường: có vẻ như có hai con người cùng sống chung 
trong một thân, như người này vừa nhớ những việc quá 
khứ, những mối quan hệ quá khứ của mình, lại vừa biết 
những việc quá khứ của người đã chết. Trước sự việc 
này, những người có niềm tin tôn giáo tin vào linh hồn, 
tin vào một tâm thường hằng cho rằng có hai linh hồn 
hay hai tâm đang trong cùng một thân. Giới khoa học 
cũng hoang mang vì không thể lý giải hiện tượng trên, 
theo họ khoa học có đề cập đến lượng thông tin nhưng 


78 


Chương 5. TÍNH CHẤT CỦA LỘ TRÌNH TÂM BÁT TÀ ĐẠO 


cho rằng nó được lưu giữ trong các nếp nhăn của bộ não, 
nhưng trong trường hợp này chỉ thay tim chứ đâu 
thay não. 


Khi được thay tim, vì lượng thông tin pháp trần 
của người chết ở trong ADN của tế bào tim, nên được 
truyền dẫn khuếch tán vào ADN của các tế bào người 
đang sống (chỉ có một số chứ không phải tất cả thông 
tin), và như vậy trong ADN của người sống có hai loại 
thông tin: thông tin của người sống và một phần của 
người chết. Khi lộ trình tâm khởi lên, Niệm sẽ kích 
hoạt và Tư duy sẽ sử dụng hai lượng thông tin nên có 
những sự việc khác thường đã xảy ra. Ví như khi mắt 
tiếp xúc với cha mẹ, bạn bè, anh em người sống sẽ phát 
sinh các cảm giác hình ảnh và nhãn thức. Nhãn thức 
thấy các cảm giác hình ảnh rồi Niệm sẽ dò tìm, kích hoạt 
các thông tin các hình ảnh được lưu trong kho chứa. Tiếp 
đến Tư duy sẽ so sánh, đối chiếu hình ảnh vừa được thấy 
với những hình ảnh được Niệm dò tìm, kích hoạt. Nếu Tư 
duy thấy trùng khớp với hình ảnh cha mẹ, anh em, bạn bè 
người sống thì Ý thức biết đây là cha mẹ, anh em, bạn bè 
và sẽ có thái độ đối xử của người sống. Nếu Tư duy thấy 
trùng khớp với hình ảnh cha mẹ, anh em, bạn bè người 
chết thì Ý thức cũng biết đây là cha mẹ, anh em, bạn bè 
của mình và sẽ có thái độ đối xử như người đã chết. 

Khoa học đã khám phá có các vùng não khác nhau xử 
lý các thông tin ngôn ngữ, hình ảnh, vận động v.v... thực 
sự có các vùng ứng với các loại cảm giác hình ảnh, âm 
thanh, mùi, vị, xúc chạm. Những vùng này có các cấu 


Kéo, 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


trúc tế bào não khác nhau; tuy lượng thông tin trong 
ADN của các tế bào não giống nhau, nhưng chỉ có tế bào 
não vùng cảm giác hình ảnh mới tiếp xúc (nội xúc) được 
với thông tin cảm giác hình ảnh khi nó xuất hiện, các vùng 
còn lại không có nội xúc này. 


6. Năm Uẩn và Năm Thủ Uẩn 


a) Năm Uẩn: Tất cả thực tại phát sinh do Căn - Trần 
tiếp xúc với nhau theo lộ trình duyên khởi Bát Tà Đạo. 
Các pháp trên lộ trình này có thể chia thành năm 
nhóm hay theo thuật ngữ Phật học là Năm Uẩn. 

- Căn và Trần tiếp xúc với nhau lập thành một nhóm 
gọi là Nhóm Sắc hay Sắc Uẩn. 

- Do Sáu Xúc mà phát sinh Sáu Thọ (cảm giác) lập 
thành một nhóm gọi Nhóm Thọ hay Thọ Uẩn. 

- Do Sáu Xúc làm phát sinh Sáu Tưởng (Nhãn thức, 
Nhĩ thức, Tỉ thức, Thiệt thức, Thân thức, Tưởng thức) lập 
thành một nhóm gọi là Nhóm Tưởng hay Tưởng Ưển. 

- Do Ý tiếp xúc với Pháp (nội xúc) làm phát sinh 
Niệm, Tư duy, Tham Sân Si, Định, Dục, Tinh tấn, 
Tác ý, Thân hành, Khẩu hành, Sầu bi khổ ưu não. Những 
pháp này lập thành một nhóm gọi là Nhóm Hành hay 
Hành Uẩn. 


- Còn lại Niệm, Tư duy phát sinh Ý thức. Ý thức lập 
thành một nhóm riêng gọi là Nhóm Thức hay Thức Uẩn. 
Đây là khái niệm về năm Uẩn, và năm Uẩn do Duyên 
khởi nên Vô thường và Vô ngã. 
80 


Chương 5. TÍNH CHẤT CỦA LỘ TRÌNH TÂM BÁT TÀ ĐẠO 


b) Năm Thủ Uẩn: vì không thấy như thật năm Uẩn là 
Vô thường, Vô ngã nên tâm biết Ý thức nhị nguyên, tâm 
biết Vô minh trên lộ trình Bát Tà Đạo khởi lên Tà kiến, 
phát sinh chấp thủ. 

- Sắc này là của Ta, là Ta: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, 
Ý là Ta, là của Ta, nhà, xe là của Ta là Ta v.v... tà kiến chấp 
thủ có một cái Ta là chủ nhân, chủ sở hữu của Sắc Uẩn. 
Đây gọi là Sác Thủ Uẩn. 


— Thọ này là Ta, là của Ta: Ta đau, Ta ngứa, Ta dễ chịu, 
Ta khó chịu v.v... tà kiến khởi lên chấp thủ một cái Ta là chủ 
nhân, chủ sở hữu các Cảm thọ. Đây gọi là Thọ Thủ Uẩn. 


- Tưởng này là Ta, là của Ta: Ta thấy, Ta nghe, Ta nếm, 
Ta cảm nhận v.v... tà kiến khởi lên chấp thủ một cái Ta 
là chủ nhân, chủ sở hữu các Tưởng. Đây gọi là Tưởng 
Thủ Uẩn. 

- Hành này là Ta, là của Ta: Ta nhớ nghĩ, Ta tư duy, Ta 
muốn, Ta nói, Ta làm v.v... tà kiến khởi lên chấp thủ 
một cái Ta là chủ nhân, chủ sở hữu các Hành. Đây gọi là 
Hành Thủ Uẩn. 


- Nhận thức này là Ta, là của Ta v.v...tà kiến khởi lên 
chấp thủ một cái Ta là chủ nhân các nhận thức. Đây gọi 
là Thức Thủ Uẩn. 

Tâm biết của Ý thức nhị nguyên là Tà Tri kiến, là 
Vô minh phát sinh Năm Thủ Uẩn. Thế giới mà chúng sinh 
đang Biết chính là Năm Thủ Uẩn. Thế giới đó là “lông rùa” 
“sừng thở) không có thật, chỉ do tâm biết Ý thức nhị nguyên 
tưởng tượng ra, dựng đứng lên. 


S] 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


7. Sự thật về Khổ và nguyên nhân của Khổ (Khổ đế và 
Tập để) 

Sầu bị, khổ, ưu não, khổ của sinh già chết không phải ở 
sáu Cảnh trần, nơi thế giới bên ngoài mà phát sinh do 
Căn - Trần tiếp xúc với nhau theo lộ trình Bát Tà Đạo. Để 
thấy dễ hơn, có thể quán sát giai đoạn từ Ý thức nhị 
nguyên trở đi, đến toàn bộ khổ uẩn. Ý thức nhị nguyên 
phán xét đối tượng là Dễ chịu (lạc thọ), Khó chịu (khổ 
thọ), Trung tính (bất khổ bất lạc thọ). 


- Dễ chịu > Tham > Ràng buộc > Hoại khổ 


Lộ trình tóm tắt này nêu lên, khi có một đối tượng 
Dễ chịu thực chất là Lạc thọ, thì Tham khởi lên, và khi đã 
thích thú thì sẽ ràng buộc vào đối tượng đó. Nghĩa là 
muốn có được nó, hay đã có thì muốn nó tổn tại mãi. 
Nhưng vì đối tượng dễ chịu là vô thường, biến diệt nên 
khi nó biến hoại, biến diệt, sầu bi, khổ, ưu não sẽ khởi 
lên. Khổ trong trường hợp này gọi là Hoại khổ (khổ do 
biến hoại). Ví dụ: khi thích một loại xe nào đó thì phải lao 
tâm khổ trí để kiếm tiền mua và như vậy sầu bi, khổ, ưu 
não khởi lên, khi chiếc xe yêu thích bị hư hỏng, tai nạn 
thì sầu bị, khổ, ưu não khởi lên. Khi có một mức sống 
cao thì thích thú và nắm giữ nên phải lao tâm khổ trí để 
giữ cho được mức sống đó, vì vậy sầu bi khổ ưu não sẽ 
khởi lên. Nếu mức sống đó bị suy giảm thì sầu, bi, khổ, ưu, 
não cũng sẽ khởi lên. Khi hai người yêu nhau và thích 
thú với tình yêu đó, khi tình yêu đó biến diệt thì sầu bị, 
khổ, ưu não sẽ khởi lên. 


82 


Chương 5. TÍNH CHẤT CỦA LỘ TRÌNH TÂM BÁT TÀ ĐẠO 
- Khó chịu > Sân -> Ràng buộc > Khổ khổ 


Khi có một đối tượng khó chịu, thực chất là một 
Khổ thọ, thì chán ghét, tức giận, muốn loại bỏ đối tượng 
đó khởi lên và cũng bị ràng buộc vào đối tượng đó. 
Tất nhiên, lúc đó sầu bị, khổ, ưu não sẽ khởi lên. Khổ 
trong trường hợp này gọi là Khổ khổ (khổ tâm chồng lên 
khổ thọ). 


- Trung tính > Si > Ràng buộc > Hành khổ 


Khi có đối tượng Trung tính mà thực chất là Bất khổ 
bất lạc thọ, Sĩ sẽ phát sinh, đó là hành vi tìm kiếm một đối 
tượng Dễ chịu để thay thế đối tượng Trung tính và ràng 
buộc với sự tìm kiếm đó, nên sầu, bi, khổ, ưu, não khởi 
lên. Khổ trong trường hợp này gọi là Hành khổ. Thí dụ 
tâm truy tìm quá khứ, những kỷ niệm vui buồn rồi hối 
hận tiếc nuối nên sầu bi, khổ ưu não khởi lên. Khi dự 
định về tương lai sẽ ràng buộc vào dự định đó nên Khổ 
khởi lên. Để đạt được dự định đó phải lao tâm khổ trí và 
sầu bi, khổ, ưu não sẽ khởi lên. Khi sắp chết tìm kiếm sự 
hiện hữu, sự sống, đưa đến phát sinh Thức tái sinh, chịu 
cái khổ của sinh, già, chết trong luân hồi. 

Tóm lại: 

- Dễ chịu -> Tham -> Ràng buộc > Hoại khổ 

+ Khó chịu > Sân > Ràng buộc -> Khổ khổ 

+ Trung tính > Si > Ràng buộc > Hành khổ 


Sự thật về Khổ thuộc về lộ trình tâm chứ không 
thuộc về Thế giới ngoại cảnh Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, 
Pháp. Thấy Biết như thật về Khổ là cái thấy của bậc Thánh, 


83 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


Khổ thuộc nội tâm, khác với cái Thấy Biết sai lạc về Khổ 
của phàm phu, thấy biết khổ ở nơi hoàn cảnh. 


Trong Kinh Chuyển Pháp Luân có nói: “Sinh là khổ, 
già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bị, khổ, ưu não là 
khổ, ái biệt ly khổ, oán thù gặp nhau là khổ, cầu mong 
không được là khổ, tóm lại Năm Thủ Uẩn là khổ, nếu 
không chú tâm để biết “Năm Thủ Uẩn là khổ; nhằm chỉ rõ 
sự thực về những nỗi khổ trên, có thể đưa đến sự hiểu lầm 
lời dạy của Đức Phật. Sự hiểu lầm cho rằng những sự kiện 
như bệnh, già, chết là khổ, như vậy sẽ tương đương cái 
thấy Vô minh: khổ ở sự kiện, hoàn cảnh. Tóm lại năm Thủ 
Uẩn là khổ là thấy biết theo lộ trình trên. Ví dụ: bệnh là 
khổ thì sẽ có ba loại khổ thuộc về tâm là chủ yếu, không 
phải chỉ duy nhất là khổ thọ nơi thân khi bệnh. 

- Con người vốn ưa thích và ràng buộc với trạng 
thái khỏe mạnh (dễ chịu) khi bệnh thì trạng thái khỏe 
mạnh biến hoại nên sầu bi, khổ, ưu não khởi lên, đây là 
Hoại khổ. 

- Khi bị bệnh, một trạng thái khó chịu xuất hiện 
trên thân nên Sân khởi lên và phát sinh sầu bi, khổ, ưu 
não; cái khổ này gọi là Khổ khổ. 

- Khi bị bệnh nỗi sợ chết sẽ ám ảnh và tâm Si khởi 
lên, tìm cách chữa hết bệnh, tìm kiếm sự sống còn nên 
khởi lên sâu bị, khổ, ưu não, loại khổ này gọi là 
Hành khổ. 

Khi sáu Căn tiếp xúc với sáu Trần phát sinh sáu lộ 
trình tâm, và sáu lộ trình tâm phát sinh sáu loại Cảm thọ, 


S4 


Chương 5. TÍNH CHẤT CỦA LỘ TRÌNH TÂM BÁT TÀ ĐẠO 


mỗi loại lộ trình có ba trường hợp: Lạc thọ, Khổ thọ, Bất 
khổ bất lạc thọ. Như vậy có thể nói có 18 lộ trình, trong 
18 lộ trình tâm Bát Tà Đạo này đều phát sinh sầu bi, khổ, 
ưu não thuộc về tâm. Trong 18 lộ trình này chỉ có duy 
nhất một lộ trình phát sinh Khổ thọ (khó chịu) trên thân, 
đó là một trong ba Cảm thọ do Thân căn tiếp xúc với 
Xúc trần phát sinh. Khổ thọ này cũng thuộc về tâm, 
nhưng không thể tu tập Bát Chánh Đạo để diệt nó. Đối 
với Đức Phật và các vị A La Hán còn đang sống đến hết 
tuổi thọ, khổ thọ này vẫn tổn tại (gọi là hữu dư, đến khi 
hết tuổi thọ nhập diệt gọi là vô dư thì khổ thọ này mới 
diệt tận). Đức Phật đã ví dụ: đối với vị A La Hán khổ chưa 
đoạn diệt còn dư sót (khổ thọ) so với khổ đã đoạn diệt 
(khổ tâm) giống như đất trong móng tay so với đất của 
cả trái đất vậy. 

Tuy sầu bi, khổ, ưu não là Danh pháp thuộc về tâm phát 
sinh trong lộ trình Bát Tà Đạo, nhưng khổ cũng được 
cảm nhận trên thân. Khi sầu, bi, khổ, ưu, não phát sinh, 
những thông tin này phát sinh trong ADN của tế bào 
não và được dẫn truyền đến các ADN của những tế bào 
khác. Do có lượng thông tin này sẽ có sự tiếp xúc với các 
tế bào tương ứng và kết quả sinh ra những hoạt chất, các 
hormon ở các vùng cơ thể tương ứng. Sự tiếp xúc (nội 
xúc) này phát sinh lộ trình Xúc > Thọ - Tưởng > Niệm 
> Tư duy > Ý thức. Cảm giác phát sinh trong lộ trình 
Nội Xúc này là cảm giác khó chịu (Khổ thọ). Ví dụ, khi 
đưa mũi kim tiêm chuẩn bị chích vào tay thì người bệnh 
khởi lên sợ (Sân), và do Sân sẽ phát sinh lộ trình Nội Xúc, 


85 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

và do Nội Xúc này nên phát sinh cảm giác đau ngay cả khi 
kim tiêm chưa chạm vào da. Cảm giác khó chịu (Khổ 
thọ) do lộ trình Nội Xúc phát sinh này mới là kinh khủng 
vì nó xảy ra liên tục, thường xuyên không ngừng nghỉ kể 
cả khi nằm ngủ không say giấc. 

Nguyên nhân của các loại khổ (Hoại khổ, Khổ khổ 
và Hành khổ) là lộ trình Bát Tà Đạo, cụ thể là tâm biết 
Ý thức nhị nguyên không như thực, Vô minh và Tham, 
Sân, S¡ (hay Thamái). 


Bất kỳ một ai (ngoại trừ các bậc Thánh) lộ trình tâm 
đều là Bát Tà Đạo, và đều liên tục phát sinh Hoại khổ, 
Hành khổ và Khổ khổ không ngừng nghỉ. Một vị Tổng 
thống đầy quyền lực, một tỉ phú giàu nhất thế giới, một 
người ăn mày sống đầu đường xó chợ hay một tù nhân thì 
lộ trình tâm vẫn là Bát Tà Đạo và liên tục bị Khổ 
hành hạ. 

Đây là Khổ và sự thật nguyên nhân Khổ gọi là KHỔ 
ĐẾ và TẬP ĐẾ là hai CHÂN LÝ, hai SỰ THẬT về cuộc 
sống thế gian, nhưng phàm phu không thể thấy biết như 
thật, chỉ có bậc Thánh mới thấy như thật và giác ngộ hai 
chân lý này. 

8. Một số nhận thức không đúng (Vô minh) về khổ 

- Nhận thức: Tất cả các pháp là khổ, danh sắc là khổ, 
năm Uẩn là khổ, là không đúng sự thật là Vô minh, vì hiểu 
biết này thực chất hiểu khổ ở nơi hoàn cảnh. Trong 
kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật chưa từng bao giờ 


SỐ 


Chương 5. TÍNH CHẤT CỦA LỘ TRÌNH TÂM BÁT TÀ ĐẠO 
thuyết giảng: năm Uẩn hay danh sắc hay tất cả các pháp 
là khổ mà Ngài thuyết giảng rằng: “Tóm lại năm Thủ Uẩn 
là khổ. 

- Nhận thức Vô thường sinh diệt là Khổ hay Vô 
thường sinh diệt là nguyên nhân của Khổ đều không đúng 
sự thật, là Vô minh vì rằng khổ và nguyên nhân của khổ 
là do: “Không thấy như thật các pháp là Vô thường sinh 
diệt” chứ không phải là tính chất Vô thường sinh diệt của 
các pháp là nguyên nhân Khổ. 

- Nhận thức: Khổ do mình làm và mình lãnh chịu 
hay khổ do người khác làm mình lãnh chịu đó là Thường 
kiến và Đoạn kiến (Vô minh). Sự thật khổ phát sinh do 
duyên xúc: Xúc > Thọ > Ái >Thủ > Hữu > Sinh > Già, 
chết, sầu bi, khổ, ưu não. 


S7 


Chương 6 


TÍNH CHẤT CỦA LỘ TRÌNH 
TÂM BÁT CHÁNH ĐẠO 





Lộ trình tâm Bát Tà Đạo gồm: 


(ăn 
> Xúc -> Thọ — Tưởng -> Tà Niệm -> Tà Tư duy -> Tà Tri kiến 
Trần 
àngữ 
>> Tà Định -> Dục -> Tà Tinh tấn -> Phi như lý tác ý ->4 Tà nghiệp -> Khổ 
Tà mạng 


Muốn chấm dứt Khổ, chấm dứt nguyên nhân Khổ, 
thì phải chấm dứt lộ trình tâm Bát Tà Đạo này. 


Từ XÚC > Thọ - Tưởng, chưa có Vô minh và Tham, 
Sân, Si, vì tâm biết trực tiếp Tưởng là tâm biết Vô niệm, 
Vô ngôn, Vô phân biệt, nhưng trong lộ trình Bát Tà Đạo 
nó đóng vai trò “Tưởng tri” sinh diệt rất nhanh chóng, là 
một nhân khởi lên tâm biết ý thức nhị nguyên (Thức trì). 
Với lộ trình Bát Tà Đạo, kẻ phàm phu sống chủ yếu với 
Thức tri, không kinh nghiệm được tâm biết thuần túy 
của Tưởng. Nếu cảm giác (Thọ) và Tưởng vừa khởi lên 
88 


Chương 6. TÍNH CHẤT CỦA LỘ TRÌNH TÂM BÁT CHÁNH ĐẠO 
mà có sự chú tâm vào cảm giác ngay tại đó, thì lộ trình tâm 
sẽ thay đổi, Tà Tư duy sẽ không khởi lên được và Tà Tư 
duy sẽ được thay thế bằng hành vi chú tâm. Có thể thấy 
điều này bằng một ví dụ: người mẹ đang ngồi trước 
chậu quần áo bẩn, bà vừa giặt vừa nhớ đến (Niệm) những 
đứa con. Do nhớ đến những đứa con mà bà sẽ nghĩ đến 
(Tư duy) về những đứa con. Do Tư duy về những đứa 
con mà xuất hiện Ý thức với các tư tưởng: sao những 
đứa con của mình lười biếng như vậy, sao chúng nó 
nhiều quần áo bẩn thế, sao chúng nó đày đọa mình như 
thế này v.v... khi tâm biết Ý thức nhị nguyên do Tà Tư 
duy khởi lên thì bà giặt đồ với tâm trạng đầy sầu bi, khổ, 
ưu não. Nhưng nếu bà giặt mà nhớ đến (Niệm) chú tâm 
khi cảm giác vừa khởi lên, tức có Chánh Niệm thì chú 
tâm vào các cảm giác sẽ tự động xảy ra. Hành vi chú tâm 
gọi là Chánh Định và do chú tâm mà bà cảm nhận rõ ràng 
các cảm giác khi giặt, với tâm biết trực tiếp giác quan cụ 
thể là Thân thức. Lộ trình tâm sẽ dừng lại tại Thân thức, 
bây giờ gọi là Tỉnh giác. Và bà sẽ kinh nghiệm được không 
có Iham, Sân, Si, không có phiền não. 


Xúc -> Thọ - Tưởng < Chú tâm 


1. Chánh Niệm 

Muốn có sự chú tâm xảy ra tại đây thì phải có nhớ 
đến (Niệm) chú tâm tại thời điểm này. Theo Duyên khởi 
tại đây Niệm khởi lên nội dung của nó là: “cái này là cái 
gì? Tính chất nó ra sao? Dễ chịu, khó chịu, hay trung 
tính” phải được thay thế bằng Niệm: “Nhớ đến chú tâm 


S9 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

cảm giác khi nó vừa khởi lên. Nội dung của Niệm thực 
chất là nội dung của Minh trong Tứ Thánh Đế. Niệm này 
được gọi là Chánh Niệm. 


2. Chánh Tĩnh tấn 


Đối với Chánh Niệm, nội dung là chú tâm nhưng 
thực chất nội dung này là Tứ Thánh Đế nên sau khi Chánh 
Niệm khởi lên, sẽ phát sinh hành vi nỗ lực có gắng để 
phát sinh chú tâm. Cố gắng nỗ lực làm phát sinh hành vi 
chú tâm gọi là Chánh Tĩnh tấn. 


3. Chánh Định 


Do Chánh Tĩnh tấn phát sinh hành vi chú tâm vào đối 
tượng cảm giác. Hành vi chú tâm này gọi là Chánh Định. 

* Tỉnh giác 

Do có Chánh định, tức sự chú tâm liên tục nên lộ 
trình tâm sẽ dừng lại nơi tâm biết trực tiếp và kinh 
nghiệm được cái biết Tưởng thuần túy. Tâm biết trực tiếp 
gọi là Tưởng bây giờ không còn gọi là Tưởng mà gọi là 
Tỉnh giác, hay như Kinh Pháp Môn Căn Bản (Trung Bộ 
tập 1) gọi là Thắng tri đối tượng. 


Xúc > Thọ - Tưởng > Chánh Niệm -> Chánh Tỉnh tấn 
> Chánh Định > (Tỉnh Giác). 

Đối với một cảm giác sinh lên và diệt đi, trong thời 
gian tồn tại cảm giác này, nếu chú tâm liên tục trên cảm 
giác đó, thì không phải hành vi chú tâm xảy ra kéo dài 
trong thời gian tổn tại cảm giác đó, mà hành vi chú tâm 
này sinh và diệt nhanh chóng theo lộ trình trên. 


90 


Chương 6. TÍNH CHẤT CỦA LỘ TRÌNH TÂM BÁT CHÁNH ĐẠO 


Nghĩa là có rất nhiều lộ trình như vậy xảy ra chồng lên 
nhau, mỗi lộ trình xảy ra trong khoảng 1% hay một 
phần ngàn giây mà thôi (thuật ngữ y học là chụp cắt 
lớp có thể làm liên tưởng đến hiện tượng này). Do có 
rất nhiều lộ trình như vậy trong khoảng thời gian tổn tại 
của cảm giác mà có thể nhận biết cảm giác đó bằng tâm 
biết trực tiếp thuần tuý không có Ý thức xen vào. Bốn 
chi phần Chánh Niệm -> Chánh Tĩnh tấn > Chánh Định > 
(Tỉnh Giác) có thể gọi tắt là Chánh Niệm Tỉnh Giác. 

Khi hành thiển sẽ có sáu loại cảm giác sinh và diệt 
liên tiếp đan xen nhau theo thứ tự thời gian. Nếu trong 
năm phút, mười phút hay nửa tiếng, khi cảm giác liên 
tục khởi lên, Chánh Niệm (nhớ đến chú tâm) cũng liên 
tục khởi lên thì thiển giả an trú liên tục trong tâm biết 
Tỉnh Giác, tâm biết trực tiếp thuần túy không có tri thức, 
khái niệm, ngôn từ. Trong khoảng thời gian này chỉ có 
Chánh Niệm Tỉnh Giác, không có Vô minh, không có 
Tham, Sân, Si, không có sầu bi, khổ ưu não. Thiển giả 
sẽ kinh nghiệm được sự vắng mặt Khổ, thiền giả an trú 
và kinh nghiệm được lời dạy của Đức Phật. “Cái thấy chỉ 
là thấy, cái nghe chỉ là nghe, cảm nhận chỉ là cảm nhận 
không thêm bớt v.v...” không có thái độ, không có phản 
ứng. Tâm biết Tỉnh Giác không phải chỉ là tâm biết 
Tưởng thuần túy mà Chánh Niệm, Chánh Tinh tấn, 
Chánh Định phải có mặt. Sự an trú Chánh Niệm Tỉnh 
Giác còn được gọi là an trú KHÔNG hay KHÔNG 
TÁNH. Phần lớn thời gian trong ngày các bậc Thánh an 
trú trong KHÔNG TÁNH này. An trú ở đây là giải thoát 
khổ cũng gọi là an trú KHÔNG TÁNH GIẢI THOÁT. 


9] 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 
4. Chánh Tư duy 


Với các lộ trình tâm dừng lại tại Không Tánh thì 
hoàn toàn không có tư tưởng, không có tâm biết Ý thức 
khởi lên, mà chỉ có tâm biết trực tiếp. Nhưng không 
phải khi hành thiển mọi lộ trình tâm đều dừng lại ở đây, 
một số cảm giác nổi trội không dừng lại ở Chánh Niệm 
Tỉnh Giác, lúc đó sẽ phát sinh tâm biết Ý thức. Ví dụ khi 
hành thiền vào buổi sáng đang chú tâm liên tục và an trú 
Chánh Niệm Tỉnh Giác, khi có tiếng gà gáy, thì tâm biết 
Ý thức khởi lên biết đây là tiếng gà gáy. Tâm biết này 
không còn là tâm biết trực tiếp (nhĩ thức) mà nội dung 
của nó có tri thức, khái niệm nên phải do tư duy khởi 
lên. Nhưng tư duy ở đây không phải là Tà Tư duy bởi trong 
“kho chứa” ngoài thông tin của phàm phu như Vô minh, 
Ta, của Ta, tri thức, kinh nghiệm v.v... còn có BIẾT NHƯ 
THẬT về duyên khởi, Vô thường, Vô ngã, về Khổ, 
nguyên nhân Khổ, sự chấm dứt Khổ và con đường chấm 
dứt Khổ (Tứ Thánh Đế). Đây gọi là Minh. Chánh Niệm 
sẽ kích hoạt Minh để Tư duy sử dụng Minh mà không sử 
dụng Vô minh, Ta và của Ta nữa. Tư duy ở đây vẫn là phân 
tích, so sánh, tổng hợp, phán đoán, kết luận nhưng không 
sử dụng thông tin Vô minh, Ta, của Ta nên không phát 
sinh tâm biết Ý thức nhị nguyên Vô minh chấp ngã. 
Tư duy này gọi là Chánh Tư duy và vì sử dụng các thông 
tin Minh đưa đến Tâm biết Ý thức đúng với sự thật gọi là 
Chánh Tri kiến. 

7) 


Chương 6. TÍNH CHẤT CỦA LỘ TRÌNH TÂM BÁT CHÁNH ĐẠO 
5. Chánh Tri kiến - Tâm biết Ý thức đúng như thực 


Tâm biết Ý thức do Chánh Tư duy phát sinh là tâm 
biết như thật nên gọi là Chánh Tri kiến. Tâm biết Chánh 
Tri kiến này không có Ta, của Ta, Ta hơn, kém, bằng 
(không có Ngã kiến, Ngã sở kiến, Ngã mạn tùy miên). Nội 
dung của tâm biết này là Minh do nghe và tư duy, được 
lưu giữ trong ADN. Những gì được thấy, được nghe, 
được cảm nhận là Danh pháp, thuộc phạm trù tâm, 
do duyên Xúc phát sinh, nó Vô thường, Vô ngã, không 
thể nắm giữ, không thể loại bỏ. Thích thú rồi nắm giữ, 
chán ghét muốn loại bỏ chỉ làm phát sinh đau khổ. Với 
nội dung đó thì tâm biết Chánh Tri kiến không thể làm 
phát sinh Tham, Sân, S¡ được. Có thể hiểu điều này qua 
một thí dụ. Ví như có một hổ nước rộng lớn và một ánh 
trăng hiện ở đáy nước, nhiều người đến ngắm ánh trăng 
nhưng họ chỉ có khả năng nhìn xuống (cái thấy một 
chiều), không có khả năng nhìn lên trên trời nên họ cho 
rằng có một trăng đẹp ở đáy hồ, họ nhảy xuống tranh 
giành, lặn hụp để dành lấy trăng đẹp kỳ diệu “cho ta”. 
Đây là ví dụ cho tâm biết Vô minh. Có duy nhất một người 
nhìn lên phía trên thấy vật sáng đó là mặt trăng trên trời, 
và người ấy cũng biết như thật dưới hồ là cái bóng phản 
chiếu của mặt trăng. Với tâm biết như thật này người ấy 
không nhảy xuống để tranh giành cũng không tìm cách 
lên trời để lấy mặt trăng thực làm cái “của ta”. 

Tâm biết Chánh Tri kiến là tâm biết Ý thức, có tri thức, 
khái niệm, là tâm biết như thật. Những gì được biết là các 
Danh pháp chứ không phải là Sắc pháp. Sắc pháp thời có 


bi 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

hình có tướng còn Danh pháp thì không có hình có tướng, 
nên cái biết Chánh Tri kiến này còn được gọi là KHÔNG 
TƯỚNG hay VÔ TƯỚNG. An trú trong tâm biết VÔ 
TƯỚNG này sẽ kinh nghiệm được không có Vô minh, 
không có Tham Sân Si, không có sầu bi khổ ưu não. Sự an 
trú này được gọi là an trú VÔ TƯỚNG GIẢI THOÁT. 


6. Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng 

Với tâm biết Chánh Tri kiến này có thể có một số 
trường hợp phát sinh lời nói, hành động, sự nuôi mạng 
gọi là Chánh ngữ, Chánh nghiệp và Chánh mạng. Để 
phát sinh lời nói, hành động phải có tác ý, nhưng tác ý 
này phát sinh do tâm biết ý thức như thực nên gọi là 
Như thực tác ý hay Như lý tác ý. Chánh Tri kiến > 
Như thật tác ý > Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng, không còn Tham, Sân, Si, không còn tạo nghiệp, 
không ràng buộc với kết quả. Chánh ngữ là lời nói nếu 
được ca ngợi, tán thán cũng không thích thú, nếu bị chê 
bai phỉ báng cũng không chán ghét, Chánh nghiệp tức 
hành động nếu đưa đến kết quả tốt đẹp cũng không 
vui mừng, thất bại cũng không buồn khổ v.v... vì vậy 
Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng gọi là vô tác 
giải thoát. 
Xúc > Thọ - Tưởng > Chánh Niệm > Chánh Tinh tấn > 
Chánh Định -> Tỉnh giác > Chánh Tư duy > Chánh Tri kiến 

Chánh ngữ 
> Như lý tác ý > 4 Chánh nghiệp 
lo mạng 

94 


Chương 6. TÍNH CHẤT CỦA LỘ TRÌNH TÂM BÁT CHÁNH ĐẠO 


Đây gọi là lộ trình sinh diệt Bát Chánh Đạo, lộ trình 
tâm của bậc Thánh hữu học và vô học. Lộ trình Bát 
Chánh Đạo này cũng do duyên Căn - Trần tiếp xúc mà 
phát sinh, nên các pháp phát sinh trên đó và cả lộ trình 
cũng Vô thường, Vô ngã. Trên lộ trình Bát Chánh Đạo 
sẽ tự thấy, tự biết (kinh nghiệm) được sự thật về chấm 
dứt khổ và con đường đưa đến chấm dứt khổ. Đây chính 
là hai chân lý, hai sự thật: Diệt đế và Đạo đế còn gọi là 
Chân đế trong Tứ Thánh Đế, bốn sự thật mà bậc Thánh 
đã giác ngộ. 


7. Ba giải thoát: KHÔNG - VÔ TƯỚNG - VÔ TÁC 


An trú lộ trình tâm Bát Chánh Đạo hành giả sẽ 
chứng ngộ và an trú Khổ Diệt (Niết bàn) hay nói theo 
một cách khác là chứng ngộ và an trú được KHÔNG 
GIẢI THOÁT, VÔ TƯỚNG GIẢI THOÁT, VÔ TÁC GIẢI 
THOÁT. 


a). Không Giải Thoát: Lộ trình tâm Bát Chánh Đạo 
(siêu thế): Xúc > Thọ - Tưởng > Chánh Niệm > Chánh 
Tỉnh tấn > Chánh Định > [Tỉnh Giác] > Chánh Tư duy > 
Chánh Tri kiến > Như lý tác ý > Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, không phải lúc nào cũng đây đủ 
tám chi phần mà lộ trình có thể dừng lại ở Tỉnh giác. 
Cụ thể: Xúc > Thọ - Tưởng -> Chánh Niệm -> Chánh Tinh 
tấn > Chánh Định > [Tỉnh Giác]. Trong trường hợp này 
nhờ có chú tâm (Chánh Định) mà lộ trình sinh diệt này 
(xảy ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, khoảng 
một phần trăm hoặc một phần ngàn giây mà thôi), được 


5 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

“lặp đi lặp lại” trên đối tượng đó và nhờ vậy, hành giả an 
trú tâm biết trực tiếp. Nhờ sự chú tâm liên tục này mà Tà 
Niệm, Tà Tư duy, Tà Tri kiến... không khởi lên được. 
Hành giả an trú và kinh nghiệm tâm biết trực tiếp trong 
khoảng thời gian dài hơn rất nhiều so với tâm biết trực 
tiếp của lộ trình Bát Tà Đạo. Giờ đây tâm biết trực tiếp 
có một tên gọi khác là Tỉnh giác hay Thắng tri (Theo 
Kinh Pháp Môn Căn Bản - Trung Bộ 1). Đặc biệt tâm biết 
Tỉnh giác này là tâm biết trực tiếp được an trú nhờ Chánh 
Niệm - Chánh Tỉnh tấn - Chánh Định, là tâm biết như 
thật về các cảm giác (hình ảnh, âm thanh, mùi, vị, xúc 
chạm, pháp trần), không có tri thức khái niệm, ngôn ngữ, 
không có “Vô minh, Ta của Ta” nên còn có tên gọi là 
Không Tánh. Tầm biết Không Tánh này không phát sinh 
thái độ, không phát sinh phản ứng (hành động, lời nói). 
Thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, cảm nhận chỉ là cảm 
nhận không có gì thêm thắt vào nữa. Vì vậy, an trú tâm 
biết Không tánh này, không có Vô minh, không có Tham 
ái, không có Phiền não, nên gọi là an trú Không Giải Thoát. 
Khi thực hành thiền định (chú tâm), hành giả sẽ trải 
nghiệm, sẽ tự thấy tự biết Không Giải Thoát này. Cho 
dù là hữu học đạo hay vô học đạo, khoảng 60% - 70% 
lộ trình sinh diệt Bát Chánh Đạo là lộ trình Không Giải 
Thoát này. Đa phần hành giả tu tập đúng cách sẽ kinh 
nghiệm được một đầu óc trống không, không có suy 
nghĩ. Có người gọi đó là “Tâm lặng mà biết” hay “cái biết 
không có suy nghĩ. Nếu một người chưa được học Duyên 
khởi - Tứ Thánh Đế mà thực hành chú tâm đúng cách vẫn 


96 


Chương 6. TÍNH CHẤT CỦA LỘ TRÌNH TÂM BÁT CHÁNH ĐẠO 


có thể an trú được Không Giải Thoát này, vì vậy an trú 
Không Giải Thoát còn gọi là an trú Tâm Giải Thoát. Chữ 
Tâm trong Tâm Giải Thoát này chỉ cho Định. 

b) Vô Tướng Giải Thoát: Có những lộ trình tâm 
Bát Chánh Đạo dừng lại tại Chánh Kiến: Xúc - Thọ - 
Tưởng - Chánh Niệm - Chánh Tĩnh tấn - Chánh Định - 
[Tỉnh Giác] 


- Chánh Tư duy - Chánh Kiến. Chánh Kiến là tâm biết 
ý thức do Chánh Tư duy khởi lên. Chánh Tư duy lại 
được Chánh Niệm kích hoạt các thông tin thuộc về Minh 
trong kho chứa nên nội dung của Chánh Kiến là Minh 
(biết đúng như thực về duyên khởi, về vô thường, về vô 
ngã, về khổ tập diệt đạo). Trong tâm biết Chánh Kiến này 
không còn chấp Ngã: không có Ta, không có của Ta, 
không có Ta hơn, kém, bằng. Một nội dung quan trọng 
của tâm biết này là: những gì được thấy, được biết không 
phải là Cảnh trần, không phải là Sắc pháp mà nó chỉ là 
các Cảm giác (Cảm thọ) và các hành vi thuộc về tâm, nó 
là các Danh pháp. Các Sắc pháp thì có tướng trạng: vuông 
tròn, to nhỏ, dài ngắn, xanh vàng đỏ trắng... còn các Danh 
pháp thì không có tướng trạng nên là Vô tướng. Vì vậy cái 
biết Chánh Tri kiến còn có tên gọi khác là Vô Tướng. 
Cái biết Chánh Kiến hay Vô Tướng này không còn là cái 
biết nhị nguyên (có chủ thể và đối tượng), nó là cái biết 
như thật, đúng sự thật nên không còn Vô minh, không 
thể phát sinh Tham, Sân, Si, không thể có sầu bi, khổ ưu 
não. An trú cái biết Vô Tướng này hành giả sẽ trải nghiệm, 
sẽ tự thấy tự biết: sự vắng mặt Khổ, hay nói theo cách 
khác là kinh nghiệm được Vô Tướng Giải Thoát. 


Mã 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

Tâm biết Chánh Kiến hay Vô Tướng trên lộ trình tâm 
Bát Chánh Đạo được gọi là vô lậu, siêu thế thuộc đạo 
chi do Chánh Tư duy khởi lên, nhờ Chánh niệm kích 
hoạt Minh trong kho chứa, không phải đạt được nhờ năng 


(C7 ~;)? (C7 


lực của Định, không phải là “ánh sáng rực rỡ” “ánh sáng 
trí tuệ” do các tầng định thâm sâu phát sinh. Vì vậy để 
Chánh Tư duy xảy ra, phát sinh được Chánh kiến phải có 
các thông tin về Minh được lưu giữ trong kho chứa. Để 
có được Minh lưu vào kho chứa phải có Văn tuệ (nghe 


giảng), Tư tuệ (Tư duy) về Duyên khởi - Tứ Thánh Đế. 


Chánh Kiến thuộc vô lậu, siêu thế thuộc đạo chi 
này cũng chính là Tu tuệ, là trí tuệ do thực hành phát 
sinh. Trí tuệ này cũng được gọi là Thượng trí hay trong 
Kinh Pháp Môn Căn Bản Hòa Thượng Minh Châu dịch 
là Liễu Tri. An trú Chánh Kiến này gọi là an trú Vô Tướng 
Giải Thoát hay an trú Tuệ Giải Thoát. 

Tuy rằng trong các lộ trình tâm Bát Chánh Đạo đa 
phần hành giả an trú lâm Giải Thoát (Không Tánh) 
khoảng 60% đến 70%, lộ trình có cả Tuệ Giải Thoát chỉ 
khoảng 30% đến 40%, nhưng chính lộ trình có Tâm 
giải thoát và Tuệ giải thoát này mới đưa đến đột chuyển 
cuối cùng: sự xóa bỏ hoàn toàn “vô minh, ta của ta” trong 
kho chứa. Đây là sự đoạn diệt hoàn toàn nhân sinh ra Tà 
niệm cũng có nghĩa là sự đoạn diệt hoàn toàn lộ trình 
tâm Bát Tà Đạo, đoạn diệt hoàn toàn Vô minh và Iham 
ái, đoạn diệt hoàn toàn Khổ và nguyên nhân Khổ. 


98 


Chương 6. TÍNH CHẤT CỦA LỘ TRÌNH TÂM BÁT CHÁNH ĐẠO 

Một người không thâm hiểu sâu sắc về sự thật 
Duyên khởi, sự thật Vô thường, sự thật Vô ngã, sự thật 
Khổ Tập Diệt Đạo, nếu thực hành chú tâm liên tục các 
cảm giác đúng cách, có thể an trú được Không Giải 
Thoát hay Tâm Giải Thoát, có thể kinh nghiệm được 
tâm lặng mà biết hay tâm biết không suy nghĩ nhưng 
không thể kinh nghiệm được Vô Tướng Giải Thoát hay 
Tuệ Giải Thoát và không thể có được sự đột chuyển cuối 
cùng để thấy được sự đoạn tận khổ đau. Sự tu tập thiển 
định cho dù ở mức độ nào cũng không thể đưa đến cái 
thấy như thật về “vô thường, khổ, vô ngã” mà bất kỳ một 
ai (ngoại trừ bậc Chánh Đẳng Giác và Độc Giác) đều 
phải trực tiếp hoặc gián tiếp nghe bậc Chánh Đẳng Giác 
giảng dạy về sự thật Duyên khởi, Tứ Thánh Đế. Sự tu tập 
Bát Chánh Đạo siêu thế (cũng có thể nói là sự tu tập 
Chánh niệm) là để trực tiếp trải nghiệm những sự thật 
mà bậc Chánh Đẳng Giác thuyết giảng, trải nghiệm 
Tâm Giải Thoát, Tuệ Giải Thoát. 

c) Vô Tác Giải Thoát: Có những lộ trình tâm Bát Chánh 
Đạo tròn cả tám chi phần đưa đến Chánh ngữ - 
Chánh nghiệp - Chánh mạng, là lời nói, hành động về 
thân, sự ăn uống nuôi mạng do Chánh kiến, cái biết 
như thật, cái biết Trí tuệ phát sinh nên Chánh ngữ - 
Chánh nghiệp - Chánh mạng không còn tạo tác, không 
ràng buộc vào kết quả, không có một mục đích nào cả. 
Những hành vi này đã được giải thoát nên có tên gọi là Vô 
Tác Giải Thoát thuộc về Tuệ Giải Thoát. 

99 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


d) Hữu Học trú và Như Lai trú: Sự an trú của hữu 
học (đang tu) và vô học (bậc A La Hán) gọi là Hữu học trú 
và Như Lai trú. Hữu học trú và Như Lai trú đều là an trú 
Bát Chánh Đạo (siêu thế). Tuy vậy vẫn có sự khác nhau 
giữa hữu học trú và Như Lai trú. 

Hữu học trú là an trú Tâm Giải Thoát và Tuệ Giải Thoát 
nhưng Bát Tà Đạo (Vô minh, Tham ái) chỉ được nhiếp 
phục chứ chưa được đoạn tận. Thông tin Vô minh, Ta 
của Ta vẫn còn trong kho chứa, chưa được xóa bỏ nên 
nhân của Tà niệm chưa được đoạn tận, vì vậy lộ trình 
Bát Tà Đạo chưa được đoạn tận. Đối với Hữu học trú 
phải có Chánh định mới có Tâm Giải Thoát và Tuệ Giải 
Thoát nhưng Tuệ Giải Thoát chưa viên mãn. Nếu không 
có Chánh định thì không thể có Tâm Giải Thoát và Tuệ 
Giải Thoát. 

Đối với Như Lai trú, với Tuệ Giải Thoát đã hoàn 
toàn viên mãn, nên đã xóa bỏ hoàn toàn thông tin Vô 
minh, Ta của Ta trong kho chứa. Vì vậy Tà Niệm - Bát Tà 
Đạo - Vô minh - Tham ái đã hoàn toàn đoạn diệt không 
có thể tái sinh trong tương lai. Vì thế Như Lai trú cũng là 
an trú Chánh trí: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, 
những việc cần làm đã làm không còn trở lui trạng thái 
này nữa”. Đối với Như Lai trú kể cả một số lộ trình tâm Bát 
Chánh Đạo không có Chánh Định sẽ là: Xúc - Thọ - 
Tưởng - Chánh Niệm - Chánh Tư duy - Chánh Tri kiến. 
Trong trường hợp này Như Lai trú là an trú Tuệ 
Giải Thoát. 

100 


Chương 7 
TU TẬP CHÁNH NIỆM 


co 





XE 40549522 





Có hai con đường như Kinh Pháp Cú đã diễn tả: đó 

là Bát Tà Đạo và Bát Chánh Đạo. 
Đường này đến thế gian 
Đường kia đến Niết Bàn 
Tỷ Kheo đệ tử Phật 
Phải ý thức rõ ràng 

Bát Tà Đạo và Bát Chánh Đạo có khởi đầu chung là 
Xúc > Thọ - Tưởng, và tại đây sẽ phát sinh chỗ rẽ, nếu Tà 
Niệm khởi lên, sẽ phát sinh lộ trình Bát Tà Đạo, nếu 
Chánh Niệm khởi lên, sẽ phát sinh lộ trình Bát Chánh 
Đạo. Vì ý nghĩa chỗ rẽ này mà trong Tương Ưng Bộ kinh, 
Đức Phật mô tả trong bài Cỗ xe thù thắng, cỗ xe đến 
Niết Bàn, Ngài đã nói rõ Niệm là người đánh xe. 

Như vậy để chấm dứt Khổ, phải chấm dứt lộ trình 
Bát Tà Đạo và khởi lên lộ trình Bát Chánh Đạo. Việc 
duy nhất cần làm ở đây là làm cho Chánh Niệm khởi 
lên, do vậy Tà niệm sẽ diệt. Nhưng Chánh Niệm cũng 
Vô ngã, không ai có thể điều khiển làm cho Chánh Niệm 
sinh lên hoặc diệt đi được. Vậy phải làm thế nào? 


101 


ặt khổ đau 


ắng mặ 


F4 


BẤT CHANH ĐẠO - Con đường v 


010M) 


"ma 
ÐNIÏWMHD 

đjIIĐNHMWH) 7 —12VLỊI/IRN — NBIIIMLRNWE) — M)00LRNfE 
II0NINWE) Ï 


lñfIWE JBNWI 


WI)1I-MIIÑ0N—Ƒ 


11H) “IS 9W WI 
0ÿN II ~—4jI9NVI ~—12VLIIRMIEd — WLENILVI < 


WÄI9N FNIN -)/)HLIMI 
VLWI)VI - RA 





Chương 7. TU TẬP CHÁNH NIỆM 


Chánh Niệm hay Tà Niệm được phân biệt bởi nội 
dung của Niệm. Nếu nội dung của Niệm, nhớ đến cái 
này là gì? Đặc tính thế nào? Dễ chịu, khó chịu hay trung 
tính? Đây là Tà Niệm, nội dung là Vô minh, Ta, của Ta. 
Nếu nội dung của Niệm là nhớ đến chú tâm các Cảm giác 
khi nó xảy ra, đây là một trong những nội dung về Minh 
của Tứ Thánh Đế, thì đây là Chánh Niệm. 

1. Tà Niệm và Chánh Niệm 

Tà Niệm hay Chánh Niệm quyết định ở nội dung 
của Niệm (nhớ đến), mà nội dung của Niệm hoàn toàn tùy 
thuộc vào những thông tin “nổi trội” trong ADN. Ví như 
có một bao đồ đặt trên xe đang di chuyển, trong bao có 
nhiều loại hạt to nhỏ khác nhau: gạo, mè, hạt điều, quả 
chanh, táo..., nếu bây giờ đổ vào bao một ít hạt mè, và nếu 
thò tay vào bốc ngay sẽ bốc ngay hạt mè, nhưng chỉ 
khoảng thời gian ngắn sau, nếu thò tay vào bốc, thì sẽ 
bốc được quả táo. Cũng y như vậy, tại thời điểm Niệm 
khởi lên, nó sẽ bốc ngay thông tin nào “nổi trội” nhất 
trong “kho chứa” Thí dụ như trước khi đi ngủ đặt đồng 
hồ báo thức và nhớ đến bốn giờ sáng sẽ dậy, thông tin 
này được lưu vào “kho chứa” và nó sẽ nổi trội ở trên 
cùng. Lúc chuông báo thức bốn giờ sáng vang lên, tai tiếp 
xúc với thanh trần và khởi lên lộ trình tâm, Niệm sẽ “tóm 
lấy” thông tin “nổi trội” và do Niệm như vậy Tư duy 
khởi lên, phát sinh Ý thức, biết được đến giờ phải thức 
dậy. Nhưng cũng 10 giờ đêm nay thiết lập nội dung 
Niệm như vậy cho một tuần sau, thì một tuần sau vào lúc 
bốn giờ sáng khi chuông báo thức vang lên: tai tiếp xúc 
với tiếng, lộ trình tâm khởi lên nhưng Niệm không 


103 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


“nắm được” thông tin này, vì nó đã bị các thông tin nổi 
trội khác phát sinh trong một tuần che lấp và chìm xuống 
dưới, nên Ý thức khởi lên, nhưng không hiểu có chuyện 
gì xảy ra. Buổi sáng thức dậy ngồi thiển sẽ dễ dàng hơn 
buổi tối vì qua một đêm ngủ, các thông tin trong kho 
chứa đã bị “nén” xuống, nên thông tin về chú tâm được 
thiết lập sẽ “nổi trội” và Chánh Niệm sẽ khởi lên dễ dàng. 
Sau một ngày có rất nhiều thông tin nổi trội khác và thông 
tin chú tâm không phải là nổi trội nhất nên Chánh Niệm 
khởi lên khó khăn hơn. Đặc biệt nếu buổi chiều có một 
trận cãi nhau tơi bời, giận dữ tức tối thì tối đó khi 
ngồi thiền, chỉ nhớ đến những điều xảy ra hồi chiều là 
chủ yếu. 


CC ^/ ^ 32 


Thông tin về “Vô minh, Ta và của Ta” rất “nổi trội” từ vô 
thủy, là nhân cho Tà Niệm khởi lên. Thông tin về Minh. 

- Tứ Thánh Đế vừa được thiết lập, nếu không khéo tu 
tập sẽ bị chìm, bị “nén” xuống nên phải thường xuyên 
nghe, trau dồi Tứ Thánh Đế, thường xuyên tu tập để 
“kích hoạt” khiến những thông tin này luôn “nổi trội” 
trong “kho chứa, là nhân cho Chánh Niệm khởi lên dễ 
đàng và liên tục. 

Vì vậy, việc giữ giới, đặc biệt là năm giới là điều kiện 
tiên quyết cho Chánh Niệm khởi lên. Một người không 
giữ giới thì nhớ đến (Niệm) của người ấy hướng đến 
tìm cầu hạnh phúc lạc thú nơi trần cảnh, sẽ luôn là 
những thông tin nổi trội trong “kho chứa” và Tà Niệm 
luôn khởi lên, không có nhân duyên cho Chánh Niệm 
phát sinh. 


104 


Chương 7. TU TẬP CHÁNH NIỆM 

Một thí dụ về Tà Niệm và Chánh Niệm: lúc 10 giờ 
tối trước khi đi ngủ thiết lập thông tin với nội dung: 
bốn giờ sáng nghe chuông báo thức thì dậy. Đến bốn 
giờ sáng khi chuông báo thức vang lên, lộ trình tâm khởi 
lên và do Niệm kích hoạt, Tư duy khởi lên phát sinh tâm 
biết Ý thức: biết đã đến giờ dậy. Nhưng đa phần vẫn nấn 
ná ngủ nướng một lúc, cho dù thời gian rất ngắn rồi mới 
dậy được. Trong thời gian “nhùng nhằng” như vậy Khổ 
đã khởi lên. Đích thị đây là lộ trình Bát Tà Đạo và Niệm 
này là Tà Niệm vì nó phát sinh Khổ. Nếu 10 giờ tối thiết 
lập thông tin với nội dung: nghe chuông báo thức thì 
phải dậy ngay, nếu không dậy ngay, ngủ nướng: “nhùng 
nhằng” như trước thì rất Khổ, dậy ngay là không Khổ. 
Nội dung của Niệm này là Tứ Thánh Đế, là Chánh Niệm. 
Vì vậy, khi đồng hồ báo thức vang lên, lộ trình tâm khởi 
lên, trong đó tâm biết của Ý thức mang nội dung của 
Chánh Niệm này. Lúc đó sẽ dậy ngay, không có “nhùng 
nhằng” và Khổ sẽ không có mặt. Nếu ai thực hành 
Chánh Niệm này trong một tuần liên tục thì sẽ kinh 
nghiệm được sự chấm dứt Khổ hoàn toàn do ngủ nướng. 
Đây chính là lời dạy của Đức Thế Tôn: “Trước khi đi ngủ 
phải hướng niệm đến lúc ngồi dậy”. 

Chỉ cần tu tập Chánh Niệm (nhớ đến chú tâm các 
cảm giác đang xảy ra) thì sẽ có Chánh Tỉnh tấn, Chánh 
Định, Tỉnh Giác, Chánh Tư duy, Chánh Tri kiến, Chánh 
ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng tuần tự khởi lên theo 
định luật Duyên khởi. Nếu không có Chánh Niệm thì Bát 
Chánh Đạo không khởi lên. Dù biết rằng phải chú tâm 


105 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

liên tục, nhưng nếu việc Chánh Niệm không khởi lên thì 
chú tâm không thể xảy ra. Cho dù biết nói lời từ ái trước 
mặt và sau lưng người khác là hành vi tốt nhưng Chánh 
Niệm (nhớ đến việc nói lời từ ái) không khởi lên thì 
không thể nói lời từ ái được. 

Sự tu tập Chánh Niệm không phải chỉ với cảm giác 
hơi thở vô, ra hoặc cảm giác phồng xẹp ở bụng, mà phải 
thực hành với sáu loại cảm giác đang liên tục xảy ra. Sự tu 
tập là để hình thành một thói quen mới (Bát Chánh 
Đạo) và loại bỏ thói quen cũ (Bát Tà Đạo). Thói quen 
Bát Tà Đạo như một đường rãnh khắc sâu lên đá, mỗi 
lộ trình Bát Chánh Đạo khởi lên làm mài mòn từng 
chút một vết khắc Bát Tà Đạo và hình thành một vết 
khắc mới Bát Chánh Đạo. 


2. Lộ trình tu tập 


Thực hành Bát Chánh Đạo (siêu thế) là sự thực hành 
Chánh Niệm, và do có Chánh Niệm (nhớ đến chú tâm) 
mà hành vi chú tâm (Chánh Định) xảy ra, do vậy cũng 
có thể xem thực hành Bát Chánh Đạo là thực hành 
Chánh Định, nghĩa là sự thực hành chú tâm liên tục đối 
với những cảm giác đang xảy ra. 

4) Tọa thiến: Là sự thực hành quan trọng nhất, việc 
tọa thiền sẽ hình thành thói quen chú tâm được nhanh và 
hoàn chỉnh, từ đó có thể phát triển thói quen chú tâm 
này khi đi, đứng, khi làm việc nghĩa là phát triển thói 
quen chú tâm trong toàn bộ đời sống. Khi tọa thiền, 
hành giả có thể nhắm mắt và các cảm giác cần phải chú 


106 


Chương 7. TU TẬP CHÁNH NIỆM 


tâm bao gồm cảm giác trên thân (hơi thở vô, ra), cảm 
giác âm thanh, cảm giác pháp trần (ý tiếp xúc với pháp). 
Hành giả chỉ cần chú tâm những cảm giác đang xảy ra 
trên thân, đan xen với các cảm giác hình ảnh, tư tưởng 
trước mặt (cảm giác pháp trần), đan xen với hơi thở, và 
cảm giác âm thanh cũng được chú tâm đan xen như thế. 
Chú tâm liên tục xảy ra có nghĩa có Chánh Niệm liên tục 
phát sinh, nên Bát Chánh Đạo liên tục khởi lên và Bát 
Tà Đạo bị nhiếp phục. 


- Về phương điện Định: Nhờ phát triển chú tâm liên 
tục như vậy, hành giả sẽ kinh nghiệm được, tự thấy, tự 
biết các bậc thiền từ Sơ thiển đến Tứ thiền, như Đức 
Phật đã khẳng định “.. một cách không khó khăn, một 
cách không phí sức, một cách không mệt nhọc” hành giả 
sẽ kinh nghiệm, tự thấy tự biết được trạng thái hiện tại lạc 
trú của các bậc thiền này. 

- Về phương diện Trí tuệ: Do chú tâm liên tục làm 
chấm dứt lộ trình Bát Tà Đạo nên không tìm hiểu, phán 
đoán, đánh giá những gì đang xảy ra, hành giả kinh nghiệm 
tâm biết như thật, tâm biết trực tiếp Tỉnh giác và tâm biết 
Ý thức Chánh Kiến, kinh nghiệm được những gì được 
thấy, được biết: không yêu thích, không chán ghét, độc lập 
không ràng buộc, giải thoát không hệ lụy. Chúng đến rồi 
đi, sinh rồi diệt, hành giả kinh nghiệm được sự bình thản, 
sự vắng mặt khổ. Ngoài ra kinh nghiệm được trạng thái 
hiện tại lạc trú, là Ihánh lạc, là Chánh giác lạc, là An Tịnh 
lạc. Lạc này tương phản hoàn toàn với Dục lạc thế gian là 


107 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


phàm phu lạc, ô uế lạc, bất tịnh lạc. Sự buông xả “niềm 
vui, hạnh phúc, lạc thú ở đời, vui ít, khổ nhiều, não nhiều 
mà nguy hiểm càng nhiều hơn” xảy ra một cách tự nhiên 
không cần phải dụng công. 


b) Thực hành khi tọa thiến phải là cuộc sống thực, 
thực hành với tất cả những gì đang xảy ra chứ không phải 
chỉ buộc tâm nơi một đối tượng hơi thở vô, hơi thỏ ra, 
rồi tìm hiểu nó (đó cũng chỉ là thay đổi đối tượng, hoàn 
cảnh). Thực hành như vậy, nên phát triển ra cuộc sống rất 
đễ dàng, cùng một cách thức chú tâm ấy khi đi, đứng, 
làm việc, ăn uống v.v... sự thực hành liên tục làm cho 
hành giả luôn có Chánh Niệm và thiện xảo trong tu Chỉ 
và Quán ở mọi lãnh vực. Hành giả sẽ kinh nghiệm được 
sự vắng mặt khổ và cuộc sống của vị đó sẽ thay đổi. Tuy 
nhiên, sự tu tập không thể nào toàn triệt, một số thời 
gian trong ngày tâm Bát Tà Đạo vẫn khởi lên vì nhân của 
Tà Niệm là lượng thông tin “Vô minh, Ta và của Ta” vẫn 
tồn tại trong ADN. Sự vắng mặt của khổ chỉ xảy ra khi Bát 
Chánh Đạo có mặt, điều này gọi là khổ được nhiếp phục 
chứ không phải là khổ đoạn diệt. 


c) Đột chuyển: SỰ ĐOẠN TẬN KHỔ - Quả vị A La Hán. 


Dù là người tại gia hay xuất gia, việc tu tập Bát Chánh 
Đạo phải thiện xảo trong từng lãnh vực riêng biệt: tọa 
thiển, đi kinh hành, thiển nằm, tắm giặt, ăn uống v.v... 
thỉnh thoảng nên tham gia khóa tu 10 ngày tích cực, tịnh 
khẩu hoàn toàn trong khóa thiển, không liên hệ với bất 
kỳ ai, mỗi ngày toạ thiển 10 tiếng đan xen với các tư thế 
khác nhau. Mục đích của khóa tu tích cực này là để tâm 


108 


Chương 7. TU TẬP CHÁNH NIỆM 


Bát Chánh Đạo khởi lên liên tục từ lúc thức dậy đến khi 
đi ngủ. Nếu tâm Bát Chánh Đạo này liên tục nối liền trong 
bảy ngày thì có thể xảy ra sự “đột chuyển” Khi điều này 
xảy ra thì ai cũng tự thấy, tự biết, một cảm giác khác lạ 
chưa từng có, vì thông tin về cảm giác này chưa bao giờ 
có mặt trong ADN. Đó là sự xóa bỏ hoàn toàn những 
thông tin “VÔ MINH, TA CỦA TA” trong kho chứa ADN. 
Sự đột chuyển này đoạn diệt hoàn toàn nguyên nhân phát 
sinh Tà Niệm, đoạn diệt hoàn toàn nguyên nhân phát 
sinh lộ trình Bát Tà Đạo. Đó là sự diệt tận Khổ, không 
còn tái sinh, Minh được thiết lập vững chắc và từ đây trở 
đi lộ trình tâm hoàn toàn là Bát Chánh Đạo. 


Đây chính là đích đến cuối cùng, quả vị A La Hán. 
Khi xảy ra lộ trình tâm Bát Chánh Đạo do Nội Xúc 
này khởi lên, Chánh Tư duy sẽ phát sinh Chánh Kiến, 
BIẾT RÕ đây là Niết Bàn, sự đoạn tận khổ đau. Cảm 
giác này chỉ tồn tại trong vài ba phút vì thân thể sẽ thay 
đổi và cảm giác khác khởi lên, tuy vậy tâm vị ấy đã thay 
đổi tận gốc rễ, mọi toan tính, dự định, trách nhiệm, lo 
lắng v.v... tự nhiên rơi rụng và tự thấy, tự biết một cách 
minh bạch không một chút băn khoăn do dự: những việc 
cần làm đã làm, không còn việc gì phải làm nữa. Tuy thấy 
như vậy, biết như vậy, nhưng hoàn toàn bình thản, hoàn 
toàn tĩnh lặng, không hề có một “xúc động” nào. 

Đây chính là Chánh trí mà Đức Phật thường nói 
đến trong kinh điển: “Vị ấy biết sinh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, không 
còn trở lại trạng thái này nữa”. 


109 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 
d) Cơ hội cuối cùng 


Sự tu tập Bát Chánh Đạo là thiết thực hiện tại, 
kinh nghiệm khổ diệt của hữu học đạo, thay đổi cuộc 
đời, giảm thiểu được khổ đau và cuối cùng đạt được mục 
đích: Chánh trí trong hiện tại. Nếu mục đích này chưa 
được hoàn thành (Vô minh, Ta, của Ta chưa được xóa bỏ 
trong ADN) thì còn một cơ hội cuối cùng là trong tiến 
trình chết, tại đây có thể chấm dứt được tái sinh. 


Đối với những người đã Thấy Biết như thật Tứ 
Thánh Đế phải chấm dứt được ý nghĩ, sẽ còn tái sinh vào 
đời sau. Ý nghĩ tái sinh, cho dù đời sau tốt đẹp, cao quý 
đến mấy đi nữa cũng phải được chặt đứt tận gốc rễ, chẻ 
ra, phơi khô, đem đốt và rải tro đó xuống sông. Phải thiện 
xảo trong hành thiển ngay cả tư thế nằm, đặc biệt chỉ có 
thể tu tập thành công tư thế nằm khi thiển tọa đạt được 
nhị thiển trở lên. Thiển nằm thiết thực trong lúc bệnh 
tật, nhất là bệnh nan y phải nằm một chỗ lâu dài. 


Với thấy biết như vậy, tu tập như vậy, hành giả sẽ không 
còn sợ chết mà đón chờ nó như cơ hội cuối cùng để 
chấm dứt luân hồi sinh tử. Khi cái chết đến, hấp hối sẽ 
xảy ra theo hai giai đoạn, giai đoạn đầu vẫn còn cảm giác 
trên thân nên việc hành thiền sẽ khó khăn hơn giai đoạn 
sau, giai đoạn thứ hai là không còn cảm giác trên thân 
(năm Căn bên ngoài đã ngừng hoạt động), chỉ còn lại tế 
bào não đang hoạt động và như vậy chỉ còn duy nhất là 
Lộ trình tâm Ý tiếp xúc với Pháp trần và những gì được 
“thấy” là các cảm giác pháp trần chứ không phải năm 
cảm giác bên ngoài. Lúc này sẽ có vô số hình ảnh đủ 
loại xấu, đẹp, kinh sợ, hoan hỷ v.v... rõ rệt hay mơ hồ đều 


110 


Chương 7. TU TẬP CHÁNH NIỆM 
xuất hiện. Nếu một người không có tu tập sẽ khiếp 
đảm, kinh sợ và sẽ rơi vào những tái sinh bất hạnh. Đối 
với người đã chuẩn bị, đã thiện xảo thì sự thực hành xảy ra 
đễ dàng, với sự thực hành thuần thục; với trí tuệ, thấy chỉ 
là thấy, nghe chỉ là nghe, không tìm cầu, phán đoán, 
đánh giá, nếu thái độ bình thản này được duy trì đến 
hơi thở ra cuối cùng, sẽ không có Tham, Sân, Sĩ, thì tại 
thời điểm tế bào não chết không có nhân để phát sinh 
Thức tái sinh. Điều này có nghĩa là quả vị A La Hán và 
nhập diệt đồng thời xảy ra. 

Nếu không thực hành toàn triệt được như vậy, một 
ít dao động có thể khởi lên thì với thấy biết như vậy, với tu 
tập như vậy sẽ xảy ra tái sinh ngay lập tức thành một vị 
thiên và khi nghiệp cạn kiệt thì nhập diệt ngay tại đó, 
không còn phát sinh Thức tái sinh, chấm dứt Khổ của 
sinh tử luân hồi. 

e) Kết luận 


Đây là Tứ Thánh Đế được trình bày theo Duyên khởi 
với hai lộ trình. 

- Bát Tà Đạo có thể tóm tắt: Xúc - Thọ - Ái - Thủ - 
Hữu. Đây là lộ trình tâm của Phàm phu. 

- Bát Chánh Đạo có thể tóm tắt: Xúc - Thọ - Không - 
Vô tướng - Vô tác. Đây là lộ trình tâm bậc Thánh. Trong 
lộ trình này Chánh Niệm phải do Văn và Tư cũng như 
nghiêm trì giới luật mới khởi lên (Giới là nhân khởi lên 
Chánh Niệm). Do có Chánh Niệm mà có Chánh Định, 
do có Chánh Định mà có Chánh Tri kiến, vì vậy lộ trình 
Bát Chánh Đạo là lộ trình NIỆM - ĐỊNH - TUỆ 


II 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


Sự thật này nói lên tất cả chỉ là Danh và Sắc hay 
Sắc Thọ, Tưởng, Hành, Thức đang sinh diệt theo định luật 
duyên khởi. Không có một thế giới nào là thế giới tinh 
thần, thế giới tâm linh thuần túy, không có thế giới linh 
hồn. Kể cả Đức Phật và các vị A La Hán nhập diệt, Danh 
Sắc ấy diệt tận không đi về đâu cả, không có một thế giới 
tâm linh thuần túy hay một tâm tuyệt đối nào để nhập 
vào. Chư Thiên hay ngạ quỷ cũng không phải là thế giới 
thuần túy tỉnh thần, thuần túy tâm linh mà chỉ là Danh 
Sắc đang sinh diệt theo định luật Duyên khởi, duy chỉ là 
Sắc ấy là thứ vật chất đặc biệt vi tế mà khoa học chưa thể 
khám phá, chưa có phương tiện để cảm nhận mà thôi. 
Đức Phật đã khẳng định: “Ngoài Sắc Thọ Tưởng Hành 
Thức (Danh và Sắc) có thể chỉ ra một Ihức khác đến, đi, 
tăng trưởng, tăng thịnh - sự kiện ấy không thể xảy ra” 
(Không có một cái Tâm nào khác). 


H12 


Chương 8 


PHƯƠNG PHÁP TU TẬP 





y2 Q6 ˆ X6 Sử 


L. Tọa thiển 


1. Tư thế: có thể ngồi theo các tư thế khác nhau, nhưng 
tốt nhất vẫn là ngồi kiết già hay bán già. Đặc biệt khi tu 
tập tương đối tốt, nên chuyển sang luyện tập ngồi kiết 
già, nên ngồi trên một tấm lót hay tấm đệm phẳng, cố 
gắng ngay từ đầu không ngồi trên tọa cụ (ngồi kê đệm ở 
phần mông), việc ngồi kê đệm hay tọa cụ trên phần mông 
có thể dễ thẳng lưng nhưng rất dễ đưa đến hôn trầm và 
đặc biệt dễ bị tê chân, vì các mạch máu chỗ phân cách của 
đệm bị chèn ép. Lưng, đầu và cổ điều chỉnh cho thẳng 
một cách tự nhiên không cứng nhắc, đầu không cúi 
xuống cũng không ngẩng lên, hai tay có thể gài chặt hoặc 
bàn tay phải đặt lên bàn tay trái, hai ngón cái chạm nhau, 
đặc biệt hai hàm răng xiết nhẹ vào nhau, đầu lưỡi chạm 
lên răng hay vòm họng, có thể ngậm một nút áo hoặc vật 
gì tương tự rồi đặt đầu lưỡi luôn tiếp xúc với vật đó, mắt có 
thể nhắm hoặc mở tùy ý. 

113 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


2. Thực hành chú tâm: thực hành thiền ở đây không với 
mục đích buộc tâm vào một đối tượng, mà là thực 
hành Chánh Niệm (nhớ đến chú tâm) với mục tiêu 
thay đổi lộ trình tâm từ Bát Tà Đạo sang Bát Chánh Đạo, 
do đó sự chú tâm phải thực hành với tất cả đối tượng, tức 
mọi cảm giác: cảm giác hình ảnh, âm thanh, mùi, vị, xúc 
chạm, cảm giác pháp trần. Để dễ thực hành, thiền giả có 
thể nhắm mắt, và khi nhắm mắt cảm giác chủ yếu phát 
sinh trong tọa thiển bao gồm: cảm giác xúc chạm trên 
thân cả nội và ngoại xúc bao gồm: cảm giác hơi thở vô -— 
ra, cảm giác nóng lạnh, đau nhức, sự chuyển động của cơ 
thể, cảm giác bên trong cơ thể, cảm giác xúc chạm giữa 
lưỡi và răng, cảm giác âm thanh, pháp trần (gồm các 
hình ảnh hiện ra trước mặt, các tư tưởng), các cảm giác 
như mùi, vị rất ít gần như không có, khi nhắm mắt cảm 
giác hình ảnh không có mặt. 

Chủ yếu ba cảm giác này đang sinh diệt đan xen 
với nhau liên tiếp theo thứ tự thời gian. Để thực hành 
được sự chú tâm liên tục theo thứ tự sinh khởi của cảm 
giác, có hai cách: 

+ Chú tâm các cảm giác theo bốn giai đoạn của hơi 
thở, lưu ý là “chú tâm các cảm giác theo bốn giai đoạn 
của hơi thở” chứ không phải chú tâm vào hơi thở theo bốn 
giai đoạn. Hơi thở có bốn giai đoạn: hơi thở vô - ngưng 
(ngắn) - thở ra - ngưng (dài hơn), nghĩa là thở vô và 
ngưng lại một khoảng thời gian ngắn trước khi thở ra - 
thở ra và ngưng lại một khoảng thời gian dài hơn. Đây 
là kiểu hơi thở tự nhiên, tuyệt đối không can thiệp, 


114 


Chương 8. PHƯƠNG PHÁP TU TẬP 


không điều khiển. Đa số những người thực hành chú 
tâm vào hơi thở ra vào do can thiệp, do điều khiển nên 
không kinh nghiệm được hai khoảng nghỉ này, chỉ có 
thở vô - thở ra nên rất căng thẳng và mệt nhọc. 


Nên bắt đầu chú tâm cảm giác trên thân, nghĩa là 
khi hướng tâm đến thân thì chú tâm vào cảm giác đang 
xảy ra trên thân, có thể là một cảm giác, hoặc cảm giác đó 
đi chuyển, có thể không phải duy nhất cảm giác đó mà 
cảm giác đó diệt thì chú tâm vào cảm giác mới phát sinh. 
Khi đang chú tâm vào một hoặc các cảm giác trên thân 
thì cảm giác hơi thở vô khởi lên, lúc đó lại chú tâm vào 
cảm giác hơi thở vô đó. cảm giác hơi thở vô có thể xảy 
ra nơi mũi hoặc nơi bụng, nơi ngực tùy từng lúc khác 
nhau, nó sinh khởi ở đâu thì chú tâm sẽ tự ứng nơi đó, 
không cần điều chỉnh hay lựa chọn. Hết cảm giác hơi 
thở vô sẽ xuất hiện cảm giác căng nơi ngực hay bụng hoặc 
một chỗ nào đó, thì sự chú tâm cũng xảy ra tự ứng với 
cảm giác đó. Đang chú tâm cảm giác đó trên thân thì cảm 
giác hơi thở ra khởi lên thì chú tâm vào cảm giác hơi thở 
ra. Cảm giác hơi thở ra cũng tùy lúc, tùy nơi xảy ra nơi 
ngực, bụng, mũi v.v... khi hết hơi thở ra lại tiếp tục chú 
tâm những hiện tượng trên thân. 


Trong bài Kinh Nhập tức xuất tức niệm, Đức Phật 
đã hướng dẫn: “Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy 
tập› “Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập tập ở đây 
là tập chú tâm chứ không phải tập thở ra, thở vô. Ihứ tự 
của bốn giai đoạn hơi thở cũng đã được chỉ rõ trong hai 
câu này. 


H 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

Khi thực hành chú tâm các cảm giác trên thân liên 
tục theo bốn giai đoạn hơi thở, nếu có cảm giác âm thanh 
hoặc pháp trần (những tư tưởng, hình ảnh v.v...) đan xen 
vào thì sự chú tâm cũng xảy ra và tự ứng với những 
cảm giác âm thanh và hình ảnh đó. 

Chánh Niệm được thiết lập ở đây là nhớ đến chú 
tâm liên tục các cảm giác theo bốn giai đoạn của hơi 
thở theo thứ tự: cảm giác trên thân - cảm giác hơi thở 
vô - cảm giác trên thân - cảm giác hơi thở ra - cảm giác 
trên thân, và quá trình lại lặp lại thứ tự chú tâm như 
trước. Trước khi thực hành chú tâm phải nhớ nghĩ đến 
lộ trình chú tâm, và nhớ nghĩ này được cài đặt vào phần 
nổi trội của “kho chứa” Đức Phật mô tả việc thực hành 
này chỉ là “ngồi kiết già lưng thẳng an trú Chánh Niệm 
trước mặt” 

Hành giả lưu ý, cảm giác hơi thở vô, cảm giác hơi thở 
ra cũng là cảm giác trên thân, nó có thể tùy lúc tùy nơi 
xuất hiện ở những bộ phận khác nhau trên cơ thể. Cảm 
giác hơi thở ra, vô không khác với những cảm giác khác 
trên thân, chỉ có tính chất là hơi thở vô ra đều đặn khởi lên 
liên tục theo thời gian. Vì tính chất đặc biệt này nên có thể 
sử dụng nó để biết là có Chánh Niệm liên tục hay không. 
Nếu trong mười phút, hai mươi phút, nửa tiếng mà hành 
giả không quên, biết rõ từng cảm giác hơi thở vô, ra thì 
trong khoảng thời gian đó có Chánh Niệm liên tục và lộ 
trình Bát Chánh Đạo liên tục khởi lên với mọi cảm giác. 
Nếu hành giả quên cảm giác hơi thở vô, ra trong khoảng 
thời gian nào đó, lúc đó không có Chánh Niệm và đương 


116 


Chương 8. PHƯƠNG PHÁP TU TẬP 
nhiên Tà Niệm khởi lên và lộ trình tâm đó là Bát Tà Đạo, 
lúc này tâm bị cuốn hút (Tà Định) vào một tư tưởng quá 
khứ hoặc tương lai. 


3. Tu tập Định 


4) Sơ Thiển: nếu thực hành chú tâm liên tục các cảm 
giác đang xảy ra theo bốn giai đoạn hơi thở trong 
khoảng 5, 10 phút hay hơn mà không quên hơi thở vô, ra; 
hành giả sẽ kinh nghiệm, tự thấy, tự biết được. 


- Trong thời gian an trú như vậy, không có suy nghĩ, 
tìm kiếm, không mong muốn hưởng thụ bất cứ niềm 
vui, hạnh phúc lạc thú thế gian ở đời, đây gọi là ly dục 
ly bất thiện pháp. 


- Sự chú tâm có hướng đến đối tượng, lúc đầu là các 
cảm giác trên thân, rồi hướng đến chú tâm cảm giác hơi 
thở vô - ra, tiếp tục theo thứ tự như vậy gọi là chú tâm có 
tầm có tứ. 

Trong thời gian an trú như vậy có cái vui nhẹ 
thỉnh thoảng khởi lên hoặc thân thể trở nên nhẹ nhàng, 
đây gọi là Hi. 

Trong lúc an trú như vậy xuất hiện cảm giác dễ 
chịu, thoải mái trên thân, sự đau nhức ở chân không 
còn nhiều mà tương đối dễ chịu đựng hơn, cảm giác dễ 
chịu này gọi là Lạc. Với sự an trú này hành giả kinh 
nghiệm được ở đây có: ly dục ly bất thiện pháp, chú tâm 
có tầm, có tứ, hỷ và lạc, đây gọi là chứng và trú sơ thiển 
mà Đức Phật đã mô tả: “.. Chứng và trú sơ thiển, 


H7 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh với tầm với tứ”. Dấu 
hiệu cơ bản để nhận ra trạng thái sơ thiền là biết rõ bốn 
giai đoạn của hơi thở. 


b) Nhị thiển: Tiếp tục tu tập Sơ thiển đến khi 
Chánh niệm, nhớ đến chú tâm liên tục theo bốn giai 
đoạn của hơi thở đã thuần thục, sẽ đến lúc hành giả kinh 
nghiệm tự thấy tự biết được. 


- Sự chú tâm các cảm giác trên thân theo bốn giai 
đoạn của hơi thở xảy ra tự động không còn hướng đến 
nữa, sự chú tâm tự động tự ứng với các cảm giác đang 
xảy ra cũng như với những cảm giác âm thanh, hình ảnh 
hay pháp trần, đây gọi là chú tâm không tầm không tứ xảy 
ra với tất cả mọi Cảm giác. 

- Cảm giác Hỉ mạnh lên rất nhiều và đặc biệt cảm 
giác Lạc rất mạnh, gần như mọi cảm giác đau nhức khó 
chịu đều biến mất. Hành giả kinh nghiệm không có một 
cố gắng, một nỗ lực nào mà tâm vẫn ở trên Bát Chánh 
Đạo. Tâm không có xu hướng nào khác, không phóng đi 
đâu, giống như bánh xe trên đường ray dính chặt không 
rời khỏi đường ray khi đoàn tàu chuyển bánh, không còn 
phân tâm, đây gọi là nội tính nhất tâm. Sự an trú này 
gọi là thiền thứ hai, hành giả kinh nghiệm được tất cả sự 
chú tâm là không tầm, không tứ, hý lạc mạnh do định 
sanh, nội tĩnh nhất tâm. Đức Phật đã mô tả “...Chứng và 
trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ở bậc thiển 
này vẫn biết rõ bốn giai đoạn của hơi thở, tuy nhiên 
cảm giác hơi thở vẫn còn thô. 


I1§ 


Chương 8. PHƯƠNG PHÁP TU TẬP 


c) Tam thiên: Tiếp tục tăng cường mức độ chú tâm, 
hành giả vẫn thấy rõ bốn giai đoạn hơi thở nhưng cảm 
giác hơi thở vô - ra nhẹ và ngắn đi, khoảng nghỉ giữa hơi 
thở vô, ra kéo dài hơn, cảm giác Hỉ không còn, cảm giác 
đễ chịu (Lạc) vẫn còn trên thân, trạng thái tâm hoàn toàn 
bình thản không vui không buồn, trạng thái này gọi là xả. 


2 {CC 


Sự an trú thiển thứ ba này được Đức Phật mô tả: “Ly 
hỷ, trú xả, thân cảm lạc thọ mà bậc Thánh gọi là xả niệm 
lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba." 

d) Tứ thiến: Tăng cường mức độ chú tâm lên nữa, 
hành giả sẽ đạt đến lúc không còn có bốn giai đoạn hơi 
thở, sẽ thấy không còn cảm giác hơi thở vô, ra ở đâu (mũi, 
ngực hay bụng v.v..), trên thân vẫn còn cảm giác nhưng 
rất nhẹ (vi tế) có các cảm giác chuyển động trong cơ thể, 
trước mặt các cảm giác pháp trần vẫn xuất hiện, những 
cảm giác trên thân rất ít và vi tế, không khó chịu cũng 
không dễ chịu (trung tính - xả lạc, xả khổ), nội tâm vắng 
mặt hỷ, ưu, hoàn toàn vắng lặng mọi tư tưởng, được gọi là 
xả niệm thanh tịnh. 


Đức Phật đã mô tả trạng thái tứ thiển như sau: “Xả 
lạc, xả khổ, diệt trừ hỷ, ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 
thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh 
(tâm được thanh tịnh nhờ xả)” 

Bốn bậc thiển này được phát triển tuần tự nhờ sự 
chú tâm những cảm giác xảy ra liên tục theo bốn giai 
đoạn hơi thở. Hành giả kinh nghiệm tuần tự được bốn 


bậc thiển chỉ nhờ cách chú tâm như vậy mà thôi. 


H19 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


Giống như người mới tập đi xe đạp, lúc đầu họ rất căng 
thẳng phải cố sức giữ thăng bằng, giai đoạn này ví như sơ 
thiền. Đến lúc thành thạo khi ngồi trên xe họ không cần 
để ý, không cần nỗ lực mà thân họ tự thăng bằng, đây ví 
như nhị thiền. Đến khi họ thành thạo trên mọi địa hình, 
lên xuống, gồ ghê v.v... họ vẫn tự động giữ thăng bằng, 
đây ví như thiền thứ ba. Đến lúc họ có thể buông hai tay 
mà vẫn chạy xe được, đây ví như thiển thứ tư. 


e) Cách chú tâm thứ hai rất đơn giản và dễ thực hành, 
đó là lấy một hòn sỏi mỏng hoặc một cúc áo, đặt cúc áo lên 
trên đầu lưỡi rồi đè lên vòm họng hoặc răng cửa cắn nhẹ 
vào cúc áo và để đầu lưỡi tiếp xúc cúc áo (nếu sợ nuốt vào, 
có thể xâu chỉ để không sợ nuốt). 


Nhắc thầm: “chú tâm cảm giác toàn thân, chú tâm 
cảm giác toàn thân.” 

- Khởi đầu chú tâm vào cảm giác nơi lưỡi nhưng 
không “bám” vào cảm giác đó. 

- Để tâm hoàn toàn tự do, không hướng đến bất kỳ 
cái gì, không làm gì cả để trải nghiệm lộ trình tâm Bát 
Chánh Đạo. 

Với cách này hành giả sẽ kinh nghiệm được sự chú 
tâm liên tục tự ứng với những cảm giác đang xảy ra đan 
xen với nhau, đan xen với cảm giác “nổi trội” nơi đầu 
lưỡi. Đây là chú tâm không tầm, không tứ một cách toàn 
triệt nhất. Đặc biệt tuyệt đối không hướng đến cảm giác 
hơi thở vô, hơi thở ra nên rất thoải mái, không căng 
thẳng. Sự căng thẳng này thỉnh thoảng vẫn khởi lên khi 
chú tâm có tầm có tứ. Nếu có tư tưởng về quá khứ hay 


120 


Chương 8. PHƯƠNG PHÁP TU TẬP 
tương lai khởi lên đan xen với cảm giác trên thân, cảm 
giác nơi lưỡi thì lộ trình tâm của các tư tưởng đó vẫn là 
Bát Chánh Đạo. Nếu tư tưởng khởi lên và bị cuốn hút 
vào đó thì sẽ quên cảm giác nơi lưỡi, trong thời gian 
“quên” đó thì lộ trình tâm là Bát Tà Đạo. Phải khôi 
phục Chánh Niệm (nhớ đến chú tâm cảm giác nơi lưỡi) 
để khởi lên lộ trình Bát Chánh Đạo.Về Định và Trí Tuệ, 
hành giả cũng kinh nghiệm được như cách thứ nhất. 


4. Tu tập Tuệ: Khi an trú từ Sơ thiền đến Tứ thiền, hành 
giả sẽ tự thấy, tự biết được: 


- Sự chấm dứt lộ trình tâm Bát Tà Đạo, chấm dứt lộ 
trình tìm hiểu, phán đoán, đánh giá đối tượng. Chấm dứt 
tâm biết Ý thức nhị nguyên, biểu hiện là chỉ biết bên ngoài 
không biết những gì xảy ra trên thân (Cảm thọ). Người 
xưa gọi tâm biết nhị nguyên này là quên mình theo vật. 

- Hành giả kinh nghiệm được tâm biết mới xảy ra trên 
lộ trình Bát Chánh Đạo: biết tất cả đối tượng (Cảm giác) 
đang xảy ra bên ngoài (âm thanh, hình ảnh) và cảm giác 
trên thân đan xen liên tục với nhau và sinh điệt nhanh 
chóng, nhưng biết mà không quan tâm (không để ý). 

- Đa phần tâm biết như thật này là tâm biết trực tiếp, 
tâm biết Tỉnh giác, kinh nghiệm được câu nói: thấy chỉ 
là thấy, nghe chỉ là nghe, cảm nhận chỉ là nhận. 

— Tất cả những gì được thấy, được nghe, được cảm 
nhận, được nhận thức: đến rồi đi, không yêu thích, không 
chán ghét, độc lập không ràng buộc, giải thoát không hệ 
lụy, hành giả kinh nghiệm được sự Vắng Mặt Khổ. 

121 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


- Nếu an trú một trong các bậc thiển đó và hướng 
đến quán sát Pháp, hành giả sẽ đạt được cái biết như thật, 
cái biết Chánh kiến cái biết Trí tuệ hay Tuệ tri. Tuệ tri 
Duyên khởi, Tuệ tri Xúc, Tuệ tri Thọ, Tuệ tri Vô thường, 
Tuệ tri Vô ngã, Tuệ tri Vô minh, Tuệ tri Tứ Thánh Đế. 


5. Tu tập Chỉ và Quán: Phương pháp thiền này không 
phải Chỉ Quán riêng biệt mà là Chỉ Quán song hành. 


4) Tu tập Chỉ: là dừng lộ trình tâm lại - tâm biết trực 
tiếp đối tượng nhờ Chánh Niệm - Chánh Tinh tấn - 
Chánh Định - Tỉnh Giác với các mức độ từ Sơ thiền đến 
Tứ thiển và như vậy sẽ Tịnh Chỉ lộ trình sinh diệt Bát 
Tà Đạo, cũng là sự tịnh chỉ các hành thuộc về Vô minh: 
Tà Niệm, Tà Tư duy, Tham, Sân, Si, Tà Định, Dục, Tà Tỉnh 
tấn, không Như thật tác ý, Tà ngữ, Tà nghiệp, Tà mạng. 


b) Tu tập Quán: là nói tắt của từ quán sát, là một từ 
được các học giả Trung Hoa phiên dịch kinh từ Ấn Độ 
sang tiếng Trung Quốc đặt ra. Trong từ ngữ ở thời đó có 
từ quan sát, từ này chỉ cho tâm biết nhị nguyên có Chủ thể 
quan sát và Đối tượng được quan sát hay ám chỉ lộ trình 
tâm Bát Tà Đạo. Trong khi đó tâm biết Ý thức Chánh Kiến 
trên lộ trình Bát Chánh Đạo không còn là tâm biết nhị 
nguyên, tâm biết vô minh nữa mà là tâm biết NHƯ THẬT. 
Để phân biệt tâm biết NHƯ THẬT phát sinh trên lộ trình 
Bát Chánh Đạo nên đặt ra từ quán sát, gọi tắt là quán. 

Như vậy, quán hay quán sát là để chỉ lộ trình 
Bát Chánh Đạo khởi lên Chánh Kiến là tâm biết 
NHƯ THẬT trên lộ trình này. Bốn bậc thiển này có đủ 
hai phương diện Chỉ và Quán song hành. Thiển chỉ 


122, 


Chương 8. PHƯƠNG PHÁP TU TẬP 
thuần túy là: Không vô biên xứ, Ihức vô biên xứ, Vô sở 
hữu xứ và Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Không có thiển 
quán thuần túy nào mà không có thiền chỉ, vì không thể 
có Quán nếu không có Bát Chánh Đạo và Bát Chánh 
Đạo không thể có nếu không có Chánh Định (chú 
tâm). Kể cả lúc Quán Pháp cũng vẫn ở trong một bậc 
thiền nào đó trong bốn bậc thiển mới có thể có Chánh 
Tư duy và do có Chánh Tư duy mới phát sinh Chánh 
Kiến là cái biết như thật của Ý thức. Nếu hiểu Quán là 
Tư duy tìm hiểu thì khi Tư duy tìm hiểu như vậy không 
ở trên lộ trình Bát Chánh Đạo thì đó là Tà Tư duy, chỉ đưa 
đến tâm biết Ý thức nhị nguyên là Vô minh mà thôi. 

Trong Kinh điển Nikaya có ba bài kinh trong Trung 
Bộ (Majjhima Nikaya) Đức Phật đã dạy cách thức 
hành thiển đó là các bài: Tứ Niệm Xứ, Nhập tức xuất 
tức Niệm (niệm hơi thở vô, hơi thở ra) và Thân Hành 
Niệm. Tuy các bài kinh trước Đức Phật có dạy quán 
Thân, Thọ, Tâm, Pháp, nhưng đến bài kinh Thân Hành 
Niệm Đức Phật chỉ dạy có thân hành niệm. Trong bài 
kinh này có một câu cần phải ghi nhớ: “Nhờ thực hành 
thân hành niệm mà các niệm và tư duy thế tục được 
đoạn trừ. Do các niệm và tư duy thế tục được đoạn trừ, 
tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh” Đức 
Phật cũng chỉ rõ: “Kẻ phàm phu không an trú niệm 
trên thân, còn bậc Thánh thì an trú niệm trên thân” An 
trú niệm trên thân cũng là thân hành niệm, có nghĩa là 
nhớ đến (niệm) chú tâm các cảm giác trên thân. Thực tế 
khi tu tập chỉ cần nhớ đến chú tâm những cảm giác trên 
thân thì tất cả những gì đang xảy ra (các cảm giác) đều 
được chú tâm, đều đạt đến các tầng thiền. 


12 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 
II. Thực hành tu tập trong cuộc sống 


Lấy việc tọa thiển làm nền tảng để phát triển sự chú 
tâm liên tục trong cuộc sống hàng ngày, mọi thời gian 
trong ngày đều phải thực hành chú tâm liên tục vào mọi 
đối tượng (cảm giác) thì thói quen “Bát Chánh Đạo” mới 
hình thành, phát triển và có thể áp đảo thói quen “Bát Tà 
Đạơ” như vậy mới có cuộc sống an lạc (an ổn và hiện tại 
lạc trú). 


1. Thiên hành (thực hành khi đi): là thực hành rất 
quan trọng vì khoảng thời gian đi trong ngày chiếm tỉ 
lệ không nhỏ, nếu có Chánh Niệm, có chú tâm (định) 
được với mọi bước chân thì đã có bước tiến rất xa trong 
lộ trình tu tập. Khi bước đi, cho dù với mục đích di 
chuyển từ chỗ này đến chỗ kia hay di chuyển trong lúc 
làm việc thì cũng nhớ đến chú tâm như khi ngồi thiền, 
nghĩa là chú ý các cảm giác trên thân bao gồm: cảm giác 
chuyển động của chân phải, chân trái, cảm giác tiếp đất 
của bước chân đan xen với cảm giác chuyển động của 
phần thân trên. Cần phải chú tâm các cảm giác trên 
toàn bộ thân thể xảy ra đan xen với nhau chứ không 
phải chỉ chú tâm (dán chặt) vào bước chân. Nhờ chú 
tâm liên tục các cảm giác trên toàn thân mà cảm giác 
hình ảnh (đường đi), cảm giác âm thanh, chú tâm cũng 
xảy ra và tự ứng. Trong khi đi, các cảm giác chuyển 
động trên thân rất “nổi trội, rất mạnh nên cảm giác hơi 
thở vô, ra gần như không có. Lúc này tuy hơi thở vẫn 
tiếp xúc với mũi nhưng cảm giác hơi thở và thân thức 
không có mặt (ở đây vẫn có sự tiếp xúc nhưng không 
gọi là Xúc vì Thân thức không khởi lên). 


124 


Chương 8. PHƯƠNG PHÁP TU TẬP 
Lúc thiền hành không có cảm giác hơi thở vô, ra liên 
tục khởi lên nên không có tiêu chuẩn để biết trong thời 
gian đó có Chánh Niệm, có Chánh Định liên tục hay 
không. Lúc này phải lấy cảm giác tiếp đất của chân phải, 
chân trái đang đều đặn xảy ra làm tiêu chuẩn. 
2. Mọi hành vi khác như tắm, giặt, đại tiểu tiện, ăn 
uống, sinh hoạt v.v... cũng phải thực hành như vậy, 
nghĩa là thân hành niệm - nhớ đến chú tâm các cảm 
giác trên thân thì mọi cảm giác khác đều được chú tâm 
và lộ trình tâm lúc đó là Bát Chánh Đạo. 


3. Khi tọa thiền siết chặt hai hàm răng, lưỡi dán lên 
nóc họng (đầu lưỡi chạm vào chân răng hàm trên) để 
tạo cảm giác nổi trội nơi lưỡi và chú tâm vào cảm giác 
xúc chạm giữa lưỡi với răng hay vòm họng), chỉ cần 
duy trì chú tâm cảm giác nơi lưỡi, không làm gì cả thì 
chú tâm sẽ tự ứng với tất cả cảm giác xảy ra. Thực hành 
như vậy thiền định sẽ xảy ra rất dễ dàng. Do vậy, trong 
cuộc sống hàng ngày chỉ cần duy trì chú tâm liên tục 
nơi lưỡi thì chú tâm sẽ tự ứng với mọi đối tượng xuất 
hiện. Đây là một thực hành rất đơn giản và hiệu quả, 
thói quen chú tâm sẽ được hình thành và phát triển 
trong mọi lúc, mọi nơi và mọi thời gian trong ngày. 


125 


Chương 9 
GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI KINH 
N=- SGAÏ 





Xổ sa 





Kinh Pháp Môn Căn Bản 
Mũlapariyaya sutta 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại (tụ lạc) Ukkattha, trong rừng 
Subhaga (rừng Hạnh phúc), dưới gốc cây Sa-la vương. Tại 
chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ Kheo: “Này các Tỷ Kheo!”. 
“Bạch Thế Tôn, những Tỷ Kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn nói: “Này các Tỷ Kheo. Ta sẽ giảng cho các Người 
“Pháp môn căn bản tất cả pháp”. Hãy nghe và khéo tác ý, 
Ta sẽ nói”— “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”, những Tỷ Kheo ấy 
vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

- Này các Tỷ Kheo, ở đây, có kẻ phàm phu ít nghe, 
không được thấy các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Ihánh, 
không được thấy các bậc Chơn nhân, không thuần thục 
pháp các bậc Chơn nhân, không tu tập pháp các bậc 
Chơn nhân, tưởng tri địa đại là địa đại. Vì tưởng tri địa 


126 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 
đại là địa đại, người ấy nghĩ đến địa đại, nghĩ đến (tự 
ngã) đối chiếu với địa đại, nghĩ đến (tự ngã) như là 
địa đại, người ấy nghĩ: “Địa đại là của ta” - dục hỷ địa 
đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri địa đại. 

Người ấy tưởng tri thủy đại là thủy đại. Vì tưởng tri 
thủy đại là thủy đại, người ấy nghĩ đến thủy đại, nghĩ đến 
(tự ngã) đối chiếu với thủy đại, nghĩ đến (tự ngã) như là 
thủy đại, người ấy nghĩ: “Ihủy đại là của ta” - dục hỷ thủy 
đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri thủy đại. 


Người ấy tưởng tri hỏa đại là hỏa đại. Vì tưởng tri 
hỏa đại là hỏa đại, người ấy nghĩ đến hỏa đại, nghĩ đến 
(tự ngã) đối chiếu với hỏa đại, nghĩ đến (tự ngã) như là hỏa 
đại, người ấy nghĩ: “Hỏa đại là của ta”- dục hỷ hỏa đại. Vì 
sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri hỏa đại. 


Người ấy tưởng tri phong đại là phong đại. Vì tưởng 
tri phong đại là phong đại, người ấy nghĩ đến (tự ngã) đối 
chiếu với phong đại, nghĩ đến (tự ngã) như là phong đại, 
người ấy nghĩ: “Phong đại là của ta”- dục hỷ phong đại. 
Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri phong đại. 


Người ấy tưởng tri Sanh vật là Sanh vật... Người ấy 
tưởng tri chư Thiên là chư Thiên... Người ấy tưởng tri 
Sanh chủ là Sanh chủ... Người ấy tưởng tri Phạm thiên là 
Phạm thiên... Người ấy tưởng tri Quang âm thiên là 
Quang âm thiên... Người ấy tưởng tri Biến tịnh thiên là 
Biến tịnh thiên... Người ấy tưởng tri Quảng quả thiên là 
Quảng quả thiên... Người ấy tưởng tri Abhibhù (Thắng 
Giả) là Abhibhù... 

l5 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

Người ấy tưởng tri Không vô biên xứ là Không vô 
biên xứ... Người ấy tưởng tri Thức vô biên xứ là Thức vô 
biên xứ... 

Người ấy tưởng tri Vô sở hữu xứ là Vô sở hữu xứ... 
Người ấy tưởng tri Phi tưởng phi phi tưởng xứ là Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ... 

Người ấy tưởng tri sở kiến là sở kiến... Người ấy 
tưởng tri sở văn là sở văn... Người ấy tưởng tri sở tư niệm 
là sở tư niệm... Người ấy tưởng tri sở tri là sở tri... 

Người ấy tưởng tri đồng nhất là đồng nhất... Người 
ấy tưởng tri sai biệt là sai biệt... Người ấy tưởng tri tất cả 
là tất cả... 


Người ấy tưởng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì tưởng 
tri Niết-bàn là Niết-bàn, người ấy nghĩ đến Niết-bàn, 
nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với Niết-bàn. Nghĩ đến (tự 
ngã) như là Niết-bàn, người ấy nghĩ: “Niết-bàn là của ta” - 
dục hỷ Niết-bàn. Vì sao vậy? Ta nói: Người ấy không liễu 
tri Niết-bàn. 

Này các Tỷ Kheo, có Tỷ Kheo, hữu học tâm chưa 
thành tựu, đang sống cần cầu sự vô thượng an ổn khỏi 
khổ ách. Vị ấy thắng tri địa đại là địa đại. Vì thắng tri địa 
đại là địa đại, vị ấy đã không nghĩ đến địa đại, đã không 
nghĩ (tự ngã) đối chiếu với địa đại, đã không nghĩ (tự 
ngã) như là địa đại, đã không nghĩ: “Địa đại là của ta; — 
không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vị ấy có thể liễu 
tri địa đại. 


128 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


Vị ấy thắng tri thủy đại.. hỏa đại.. phong đại... 
Sanh vật... chư Thiên... Sanh chủ... Phạm thiên... Quang âm 
thiên... Biến tịnh thiên... Quảng quả thiên... Abhibhù 
(Thắng Giả)... Không vô biên xứ... Thức vô biên xứ... Vô 
sở hữu xứ... Phi tưởng phi phi tưởng xứ... sở kiến... sở 
văn... sở tư niệm... sở tri... đồng nhất... sai biệt... tất cả... 

Vị ấy thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn; vì thắng tri 
Niết-bàn là Niết-bàn, vị ấy đã không nghĩ đến Niết-bàn, 
đã không nghĩ (tự ngã) đối chiếu với Niết-bàn, đã 
không nghĩ (tự ngã) như là Niết-bàn, đã không nghĩ: 
“Niết-bàn là của ta” - không dục hỷ Niết-bàn. Vì sao vậy? 
Ta nói vị ấy có thể liễu tri Niết-bàn. 

Lại nữa, này các Tỷ Kheo, có Tỷ Kheo là bậc A La 
Hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc 
nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt 
lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. VỊ 
ấy thắng tri địa đại là địa đại. Vì thắng tri địa đại là địa 
đại, vị ấy không nghĩ đến địa đại, không nghĩ (tự ngã) đối 
chiếu với địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, 
không nghĩ: “Địa đại là của ta” - không dục hỷ địa đại. Vì 
sao vậy? Ta nói vị ấy đã liễu tri địa đại. 

Vị ấy thắng tri thủy đại.. hỏa đại.. phong đại... 
sanh vật... chư Thiên... Sanh chủ... Phạm thiên... Quang âm 
thiên... Biến tịnh thiên... Quảng quả thiên... Abhibhù 
(Thắng Giả)... Không vô biên xứ... Ihức vô biên xứ... 
Vô sở hữu xứ... Phi tưởng phi phi tưởng xứ... sở kiến... 
Sở văn... sở tư niệm... sở tri... đồng nhất... sai biệt... tất cả... 


129 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

Vị ấy thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì thắng tri Niết-bàn 
là Niết-bàn, vị ấy không nghĩ đến Niết-bàn, vị ấy không 
nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với Niết-bàn, không nghĩ 
đến (tự ngã) như là Niết-bàn, không nghĩ: “Niết-bàn là 
của ta” - không dục hỷ Niết-bàn. Vì sao vậy? Ta nói vị ấy 
đã liễu tri Niết-bàn” 

Lại nữa, này các lỷ Kheo, có Tỷ Kheo là bậc A La 
Hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên 
làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý 
tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Vị ấy 
thắng tri địa đại là địa đại. Vì thắng tri địa đại là địa đại, 
vị ấy không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đối 
chiếu với địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, 
không nghĩ: “Địa đại là của ta” - không dục hỷ địa đại. 
Vì sao vậy? Vì vị ấy không có tham dục, nhờ tham dục 
đã được đoạn trừ. 


Vị ấy thắng tri thủy đại... hỏa đại... Vị ấy thắng tri 
Niết-bàn là Niết-bàn. Vì thắng tri Niết-bàn là Niết- 
bàn, vị ấy không nghĩ đến Niết-bàn, không nghĩ đến (tự 
ngã) đối chiếu với Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) 
như là Niết-bàn, không nghĩ: “Niết-bàn là của ta” 
không dục hỷ Niết-bàn. Vì sao vậy? Vì vị ấy không có 
tham dục, nhờ tham dục đã được đoạn trừ. 

Lại nữa, này các lỷ Kheo, có Tỷ Kheo là bậc A La 
Hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên 
làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý 
tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Vị ấy 
130 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


thắng tri địa đại là địa đại. Vì thắng tri địa đại là địa đại, 
vị ấy không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đối 
chiếu với địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, 
không nghĩ: “Địa đại là của ta” - không dục hỷ địa đại. Vì 
sao vậy? Vì vị ấy không có sân hận, nhờ sân hận đã được 
đoạn trừ. 


Vị ấy thắng tri thủy đại... hỏa đại... Vị ấy thắng tri 
Niết-bàn là Niết-bàn. Vì thắng tri Niết-bàn là Niết- 
bàn, vị ấy không nghĩ đến Niết-bàn, không nghĩ đến (tự 
ngã) đối chiếu với Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) 
như là Niết-bàn, không nghĩ: “Niết-bàn là của ta” - 
không dục hỷ Niết-bàn. 


Vì sao vậy? Vì vị ấy không có sân hận, nhờ sân hận đã 
được đoạn trừ. 


Lại nữa, này các Tỷ Kheo, có Tỷ Kheo là bậc A La 
Hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên 
làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý 
tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Vị ấy 
thắng tri địa đại là địa đại. Vì thắng tri địa đại là địa đại, 
vị ấy không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đối 
chiếu với địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, 
không nghĩ: “Địa đại là của ta” - không dục hỷ địa đại. Vì 
sao vậy? Vì vị ấy không có si mê, nhờ si mê đã được đoạn 
trừ. 

Vị ấy thắng tri thủy đại... hỏa đại... Vị ấy thắng tri 
Niết-bàn là Niết-bàn. Vì thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn, 
vị ấy không nghĩ đến Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) 


lỗi 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

đối chiếu với Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) như 
là Niết-bàn, không nghĩ: “Niết-bàn là của ta” - không 
dục hỷ Niết-bàn. Vì sao vậy? Vì vị ấy không có si mê, nhờ 
s¡ mê đã được đoạn trừ. 


Này các Tỷ Kheo, Như Lai là bậc A La Hán, Chánh 
Đẳng Giác, thắng tri địa đại là địa đại. Vì thắng tri địa 
đại là địa đại, Ngài không nghĩ đến địa đại, không nghĩ 
đến (tự ngã) đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến (tự 
ngã) như là địa đại, không nghĩ: “Địa đại là của ta” - 
không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vì Như Lai đã 
liễu tri địa đại. 


Như Lai thắng tri thủy đại... hỏa đại... Như Lai thắng 
tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn, 
Như Lai không nghĩ đến Niết-bàn, không nghĩ đến (tự 
ngã) đối chiếu với Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) 
như là Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) như là Niết- 
bàn, không nghĩ: 

“Niết-bàn là của ta” - không dục hỷ Niết-bàn. Vì sao 
vậy? Ta nói vì Như Lai đã liễu tri Niết-bàn. 

Này các Tỷ Kheo, Như Lai là bậc A La Hán, Chánh 
Đẳng Giác, thắng tri địa đại là địa đại. Vì thắng tri địa 
đại là địa đại, Như Lai không nghĩ đến địa đại, không 
nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến 
(tự ngã) như là địa đại, không nghĩ: “Địa đại là của ta” - 
không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Vì Như Lai biết rằng: 
“Dục hỷ là căn bản của đau khổ, từ hữu, sanh khởi lên, 
và già chết đến với loài sinh vật” Do vậy, này các Tỷ Kheo, 
Ta nói vì Như Lai, với sự diệt trừ hoàn toàn các ái, sự ly 


I&9/ 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


tham, sự đoạn diệt, sự xả ly, sự từ bỏ hoàn toàn các ái, đã 
chơn chánh giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. 

Như Lai thắng tri thủy đại... hỏa đại... Như Lai thắng 
tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì thắng tri Niết-bàn là Niết- 
bàn, Như Lai không nghĩ đến Niết-bàn, không nghĩ đến 
(tự ngã) đối chiếu với Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) 
như là Niết-bàn, không nghĩ: “Niết-bàn là của Ta” - không 
dục hỷ Niết-bàn. Vì sao vậy? Vì Như Lai biết rằng: “Dục 
hỷ là căn bản của đau khổ, từ hữu, sanh khởi lên, và già 
chết đến với loài sinh vật. Do vậy, này các Tỷ Kheo, Ta 
nói vì Như Lai, với sự diệt trừ hoàn toàn các ái, sự ly tham, 
sự đoạn diệt, sự xả ly, sự trừ bỏ hoàn toàn các ái, đã chơn 
chánh giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác” 

Như vậy, Thế Tôn thuyết giảng. Các Tỷ Kheo ấy hoan 
hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 

Giải thích: 

Đây là bài kinh đầu tiên trong 152 bài kinh thuộc 
Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaya) có nghĩa là Pháp 
môn này là nền tảng của tất cả Pháp. Theo ý kiến của Hòa 
Thượng Minh Châu, người phiên dịch và am hiểu sâu sắc 
kinh điển hệ phái Nguyên Thủy thì Trường Bộ Kinh 
(Dụha Nikãya) bao gồm các bản kinh dài, nặng phần 
lịch sử có tính cách đối ngoại với Bà la môn, du sĩ ngoại 
đạo, Kỳ na giáo v.v... Irung Bộ Kinh bao gồm các bài 
kinh giảng về Chánh Tri kiến, các phương pháp tu hành 
nhất là tiến trình tu chứng, giới, định, tuệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiến v.v... 


133 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


Bài kinh này được sắp xếp đầu tiên trong Trung Bộ 
Kinh với tên gọi là Pháp Môn Căn Bản (Mũlapariyäya 
Sutta), có nghĩa là căn bản, là cốt tủy của tất cả giáo lý 
(Pháp) mà Đức Phật đã thuyết giảng. Căn bản cốt tủy của 
đạo Phật là chấm dứt lộ trình Bát Tà Đạo làm sinh khởi 
tâm biết Vô minh (vọng tưởng), từ Vô minh phát sinh 
Dục Hỷ là căn bản của Khổ, bằng cách làm khởi lên lộ 
trình Bát Chánh Đạo sinh khởi tâm biết Minh (trí tuệ), 
không có Dục Hỷ, không có Khổ. 


Trong kinh để cập đến bốn hạng người: phàm phu, 
bậc hữu học, A La Hán và Phật với các lộ trình khởi lên 
THẦY BIẾT khác nhau. 


1. Đối với phàm phu: tuy để cập tới tất cả đối 
tượng nhưng công thức chung diễn tả là “.Người ấy 
tưởng tri địa đại là địa đại. Vì tưởng tri địa đại là địa đại, 
người ấy nghĩ đến địa đại, nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với 
địa đại, nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, người ấy nghĩ: 
“Địa đại là của ta” - dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói 
người ấy không liễu tri địa đại” 

Với ngôn từ và cách diễn tả thời xưa, sự truyền 
miệng thời đó và cách phiên dịch ngày nay có một chút 
khó hiểu, nhưng nếu xuyên qua ngôn ngữ và quán sát 
nơi sự thật thì Đức Phật mô tả lộ trình tâm Bát Tà Đạo —- 
lộ trình tâm của kẻ phàm phu: 

Xúc > Thọ - Tưởng > Tà Niệm > Tà Tư duy > Tà Tri 
kiến > Tham, Sân, Sỉ v.v... 

Tưởng tri là tâm biết Tưởng tức tâm biết trực tiếp, 
có Tưởng tri sẽ xuất hiện Tư duy (vì tưởng tri địa đại 
134 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 
người ấy nghĩ đến địa đại). Do có Tư duy mà phát sinh 
tâm biết Ý thức nhị nguyên, nội dung tâm biết Ý thức nhị 
nguyên này có: 

- Chủ thể và đối tượng: được diễn tả là đối chiếu 
Tự Ngã (Ta) với Địa Đại (tự ngã là Chủ thể biết, địa đại là 
Đối tượng bị biết.) 


- Chấp thủ: Ta là địa đại, địa đại là Ta. 


Trong rất nhiều bài kinh, Đức Phật đã diễn tả tâm biết 
này là tâm biết “Ngã kiến, Ngã sở kiến, Ngã mạn tùy miên” 
Nghĩa là tâm biết có Ta biết, của Ta, Ta hơn, Ta kém, Ta 
bằng. Đức Phật khẳng định tâm biết này là “Không Liễu 
Tri” địa đại, tức không biết như thật địa đại, đây là tâm 
biết Vô minh hay vọng tưởng, với tâm biết này sẽ phát 
sinh Tham Sân Sĩ, phát sinh Dục hỷ đối tượng (muốn có 
niềm vui, hỷ lạc). 

Đối với kẻ phàm phu khởi lên tâm biết Ý thức nhị 
nguyên về Niết Bàn: Ta là người biết - Niết Bàn là đối 
tượng được biết, Ta phải nỗ lực để hòa nhập vào Niết 
Bàn, Niết Bàn là Ta, Niết Bàn là của Ta - Dục hỷ Niết 
Bàn: mong muốn đạt đến niềm phúc lạc của Niết Bàn, vì 
Niết Bàn theo phàm phu là muốn gì được nấy (phúc lạc 
tuyệt đối). 

Lộ trình này có thể ví dụ như sau: một người thấy 
chiếc xe ô tô đẹp của mình, mắt tiếp xúc với xe ô tô 
phát sinh cảm giác hình ảnh Nhãn thức thấy cảm giác hình 
ảnh đó (gọi là Tưởng tri ô tô là ô tô), tiếp đến Tà Niệm 
khởi lên, và do Tà Niệm phát sinh Tà Tư duy: phân tích, 

l5 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

so sánh cảm giác hình ảnh được Tưởng tri với các thông 
tin hình ảnh trong “kho chứa” (do Tưởng tri ô tô mà nó 
nghĩ đến ô tô), do Tà Tư duy làm phát sinh tâm biết Ý 
thức nhị nguyên: Ta là Chủ thể thấy và ô tô là Đối tượng 
được thấy (đối chiếu Tự ngã với Đối tượng), ô tô là của 
Ta, ô tô này đẹp, tốt, sang trọng (đây là đối chiếu Ta với ô 
tô, nghĩ Ta là ô tô, ô tô là của Ta), và với tâm biết Ý thức 
nhị nguyên này, muốn có lạc thú do ô tô này mang lại 
được tổn tại mãi (Dục hỷ ô tô). 


2. Đối với Hữu học đạo: Đức Phật mô tả lộ trình 
như sau: “Này các Tỷ Kheo, có Tỷ Kheo, hữu học tâm chưa 
thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ổn khỏi khổ 
ách. Vị ấy thắng tri địa đại là địa đại. Vì thắng tri địa đại là 
địa đại, vị ấy đã không nghĩ đến địa đại, đã không nghĩ (tự 
ngã) đối chiếu với địa đại, đã không nghĩ (tự ngã) như là 
địa đại, đã không nghĩ: “Địa đại là của ta; - không dục hỷ 
địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vị ấy có thể liễu tri địa đại” 


Một vị hữu học, một đệ tử của bậc Thánh, thực hành 
Bát Chánh Đạo, lộ trình tâm của vị ấy như sau: 


Xúc > Thọ - Tưởng > Chánh Niệm > Chánh Tinh 
tấn > Chánh Định > (Tỉnh giác ) > Chánh Tư duy > 
Chánh Tri kiến ... 


Do lộ trình Bát Chánh Đạo khởi lên, nên lộ trình Bát 
Tà Đạo bị diệt, Tà Niệm, Tà Tư duy, Tà Tri kiến ... Dục hỷ 
diệt (đã không nghĩ đến địa đại “Tà Tư duy diệt, không 
nghĩ tự ngã đối chiếu với địa đại, không nghĩ địa đại là của 
ta “Tà Tri kiến diệt” và Dục hỷ diệt. 
136 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


- Trong lộ trình Bát Chánh Đạo tâm biết trực tiếp 
không còn gọi là Tưởng Tri mà do có Chánh Niệm > 
Chánh Tỉnh tấn > Chánh Định, nên chỉ có tâm biết trực 
tiếp, mà Ý thức không khởi lên, nên gọi là Thắng tri đối 
tượng. Tâm biết trực tiếp trong trường hợp như vậy gọi là 
Tỉnh Giác. 


- Trong lộ trình này Chánh Tư duy sử dụng các thông 
tin trong “kho chứa” bao gồm: Minh, tri thức, kinh 
nghiệm, thói quen. Vì Chánh Niệm chỉ kích hoạt Minh, 
nên Chánh Tư duy chỉ sử dụng Minh mà không sử dụng 
Vô minh. Tuy vậy, Vô minh, Ta, của Ta vẫn còn lưu trong 
ADN chưa được xóa bỏ. 


Đối với vị hữu học, chưa xảy ra đột chuyển, chưa 
xóa được Vô minh, Ta, của Ta nên Chánh Kiến chưa toàn 
triệt, do vậy Đức Phật nói: vị ấy có thể liễu tri đối tượng. 


3. Đối với vị A La Hán: Lộ trình của vị A la hán vẫn là 
Bát Chánh Đạo như vị Hữu học nhưng đã xảy ra đột 
chuyển, Vô minh, Ta, của Ta được xóa sạch và Minh 
được cài đặt vĩnh viễn, vì vậy tâm biết Ý thức Chánh Tri 
kiến đã toàn triệt, do vậy Đức Phật nói: vị ấy đã Liễu Tri 
đối tượng. 

Do nhân làm phát sinh lộ trình Bát Tà Đạo là thông 
tin Vô Minh, Ta, của Ta được lưu trong ADN đã được 
hoàn toàn xóa bỏ nên lộ trình Bát Tà Đạo đoạn diệt hoàn 
toàn nên vị A La Hán đã đoạn tận Tham, đoạn tận Sân, 
đoạn tận Sĩ, đoạn tận Dục hỷ, không còn tái sinh trong 
tương lai. 


157 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


4. Đối với Như Lai: Lộ trình tâm của Như lai là lộ 
trình tâm của vị A La Hán, nhưng Như Lai là vị tự Ngài 
tìm ra, tự chứng ngộ rồi tự tuyên thuyết nên Như Lai là 
Bậc Chánh Đẳng Giác. Như Lai đã chỉ rõ: Dục hỷ là căn 
bản của Khổ. Sự thật đó đang hiện hữu nơi thế gian này, 
không kẻ phàm phu nào không khát khao, mong mi, 
tìm cầu niềm vui, hạnh phúc, lạc thú (Dục hỷ) và kết 
quả chỉ vòng quanh khổ mà thôi. 


Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái 
Cũlatanhäsankhaya Sutta 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Đông Viên 
(Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu (Migaramatu). 

Rồi Thiên chủ Sakka đến tại chỗ Ihế Tôn ở, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Thiên chủ Sakka 
đứng một bên, bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, nói một cách tóm tắt, đến mức độ nào, 
một Tỷ Kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh 
an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh 
viên mãn, bậc tối thắng giữa chư Thiên và loài Người? 

- Ở đây, này Thiên chủ, Tỷ Kheo được nghe như sau: 

“Thật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối với tất cả pháp” 

Này Thiên chủ, nếu Tỷ Kheo được nghe như sau: 

“Thật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối với tất cả 
pháp; vị ấy biết rõ tất cả pháp. Sau khi biết rõ tất cả pháp, 
138 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp. Do biết một cách 
rốt ráo tất cả pháp, nếu có một cảm thọ nào, lạc thọ, khổ 
thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô thường, 
sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống 
quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ sống quán 
tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh 
đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy, nên 
không chấp trước một vật gì ở đời; do không chấp trước 
nên không phiền não, do không phiền não, vị ấy chứng 
đạt Niết-bàn. VỊ ấy tuệ tri: 


“Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần 
làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Này Thiên 
chủ, một cách tóm tắt, đến mức độ như vậy, một Tỷ Kheo 
ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi 
các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, 
bậc tối thắng giữa chư Thiên và loài Người. 

Rồi Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ, tín thọ lời 
Thế Tôn thuyết giảng, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu 
hướng về Ngài rồi biến mất tại chỗ. Lúc bấy giờ, Tôn 
giả Maha Mogsallana (Đại Mục Kiền Liên) ngồi cách Thế 
Tôn không xa. Rồi Tôn giả Maha Moggallana suy nghĩ: 
“Không hiểu Dạ xoa (Yakkha) kia, sau khi hoan hỷ lời Thế 
Tôn dạy, có tín thọ hay không? Ta hãy tìm biết Dạ xoa kia, 
sau khi hoan hỷ lời Thế Tôn dạy, có tín thọ hay không?” 

Rồi Tôn giả Maha Moggallana, như người lực sĩ 
duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi 
ra, biến mất ở Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường và hiện 
ra ở giữa chư thiên cõi trời Ba mươi ba. 


139 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

Lúc bấy giờ Thiên chủ Sakka, với đầy đủ năm 
trăm nhạc khí chư thiên, đang vui chơi tại vườn Nhất 
bạch liên. Thiên chủ Sakka thấy Tôn giả Maha Moggallana 
từ xa đến, bảo năm trăm nhạc khí chư thiên dừng nghị, 
đi đến Tôn giả Maha Mogsallana, sau khi đến, thưa với 
Tôn giả Maha Moggallana: “Hãy đến đây, Thiện hữu 
Mogsallana; thiện lai, Thiện hữu Moggallana! Này Thiện 
hữu Mogsallana, lâu lắm Thiện hữu mới có dịp đến đây. 
Hãy ngồi, Thiện hữu Mogøgallana, trên chỗ đã soạn sẵn” 


Tôn giả Maha Mogsallana, ngồi xuống trên chỗ đã 
soạn sẵn. Còn Thiên chủ Sakka lấy một ghế thấp khác 
và ngồi xuống một bên. Rồi Tôn giả Maha Moggallana nói 
với Thiên chủ Sakka đang ngồi xuống một bên: 


- Này Kosiya, về lời thuyết giảng mà Thế Tôn đã nói 
cho Ông một cách tóm tắt, thật tốt lành cho chúng tôi, 
nếu được nghe chỉ một phần lời thuyết giảng ấy. 


- Thiện hữu Mogsallana, chúng tôi bận nhiều công 
việc, chúng tôi có nhiều việc phải làm, việc làm cho chúng 
tôi và việc làm cho chư thiên ở cõi trời Ba mươi ba. Lại 
nữa, này Thiện hữu Mogsgallana, lời thuyết giảng ấy được 
khéo nghe, khéo nắm vững, khéo suy tư, khéo thẩm lự 
nên không thể mau quên được. Này Thiện hữu 
Mogøgallana, xưa kia phát khởi chiến tranh giữa chư 
Thiên và chúng Asura (A-tu-la) Này Thiện hữu 
Mogsallana, trong trận chiến này, chư Thiên thắng, chúng 
Asura bại. Này thiện hữu Moggallana, sau khi thắng trận 
chiến ấy và nhân dịp thắng trận, chúng tôi, sau khi trở về, 


140 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


cho xây dựng một lâu đài tên là Vejayanta (lối Thắng 
Điện). Này Thiện hữu Moggallana, lâu đài Vejayanta có 
đến một trăm vọng tháp, trong mỗi vọng tháp có bảy 
ngôi nhà có hình tam giác, trong mỗi nhà tam giác có 
bảy tiên nữ, và mỗi tiên nữ có đến bảy thị nữ. Này Thiện 
hữu Mogsgallana, Thiện hữu có muốn xem những điều 
khả ái của lâu đài Vejayanta không? 

Tôn giả Maha Moggallana im lặng nhận lời. Rồi 
Thiên chủ Sakka cùng với đại vương Vessavana để Tôn 
giả Maha Mogsallana đi trước và đi đến lâu đài Vejayanta. 
Các thị nữ của Thiên chủ Sakka thấy Tôn giả Maha 
Moggallana đi từ xa đến, sau khi thấy, liền hổ thẹn, bến 
lẽn, rồi bước vào phòng của mình. Ví như cô dâu khi 
thấy cha chồng liền hổ thẹn, bẽn lẽn; cũng như vậy, các 
thị nữ của Thiên chủ Sakka, khi thấy Tôn giả Maha 
Moggallana liền hổ thẹn, bến lẽn, vào phòng riêng 
của mình. 


Rồi Thiên chủ Sakka và đại vương Vessavana đưa Tôn 
giả Maha Mogsallana đi thăm và xem khắp lâu đài 
Vejayanta: 


“Này Thiện hữu Moggallana, xem điều khả ái này của 
lâu đài Vejayanta; xem điều khả ái này của lâu đài 
Vejayanta. Cái này chói sáng nhờ các công đức do Tôn 
giả Kosiya đã làm thời xưa; và loài Người, khi thấy cái gì 
khả ái liên nói: Thật sự, cái này chói sáng từ chư thiên 
cõi trời Ba mươi ba. Cái này chói sáng nhờ các công đức 
do Tôn giả Kosiya đã làm thời xưa. 

141 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


Rồi Tôn giả Maha Moggallana suy nghĩ: “Dạ xoa 
này sống phóng dật một cách quá đáng. Ta hãy làm cho 
vị này hoảng sợ” Tôn giả Maha Mogsallana liên thị 
hiện thần thông lực, dùng ngón chân cái làm cho lầu 
Vejayanta rung động, chuyển động, chấn động mạnh. 
Thiên chủ Sakka, đại vương Vessavana và chư thiên ở 
cõi trời Ba mươi ba, tâm cảm thấy kỳ diệu, hy hữu: 
“Thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay đại thần thông lực, 
đại oai lực của Tôn giả Sa-môn! Với ngón chân cái, vị này 
làm cho thiên cung này rung động, chuyển động, chấn 
động mạnh!” 

Tôn giả Maha Moggallana sau khi biết Thiên chủ 
Sakka đã hoảng sợ, lông tóc dựng ngược liền nói với 
Thiên chủ Sakka: 

- Này Kosiya, về lời thuyết giảng mà Thế Tôn đã nói 
cho Ông một cách tóm tắt, thật tốt lành cho chúng tôi, 
nếu được nghe chỉ một phần lời thuyết giảng ấy. 

- Ở đây, này Thiện hữu Moggallana, tôi đến chỗ 
Thế Tôn ở, sau khi đến, đánh lễ Thế Tôn và đứng một 
bên. Này Thiện hữu Mogsallana, sau khi đứng một bên, 
tôi bạch với Thế Tôn như sau: 

“- Bạch Thế Tôn, một cách tóm tắt, đến mức độ 
nào, một Tỷ Kheo là ái tận giải thoát, cứu cánh thành 
tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm 
hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư Thiên và 
loài Người? 

Khi nghe nói vậy, này Thiện hữu Moggallana, Thế 
Tôn nói với tôi như sau: 


142 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


“— Ở đây, này Thiên chủ, nếu Tỷ Kheo được nghe 
như sau: “Ihật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối với 
tất cả pháp”. Vị ấy biết rõ tất cả pháp. Sau khi biết rõ tất 
cả pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp”. Do biết 
một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có cảm thọ nào, lạc thọ, 
khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô 
thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn 
diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ 
sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, 
sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong 
các cảm thọ ấy nên không chấp trước một vật gì ở đời; do 
không chấp trước nên không phiền não; do không phiền 
não, vị ấy chứng đạt Niết-bàn. VỊ ấy tuệ tri: 


“Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần 
làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa” “Này Thiên 
chủ, một cách tóm tắt, đến mức độ như vậy, một Tỷ Kheo 
ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi 
các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, 
bậc tối thắng giữa chư Thiên và loài Người” 

Như vậy, này Thiện hữu Moggallana, Thế Tôn nói 
một cách tóm tắt cho tôi về ái tận giải thoát. 

Rồi Tôn giả Maha Moggallana, sau khi hoan hỷ, tín 
cho lời Thiên chủ Sakka nói, như một nhà lực sĩ duỗi ra 
cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, 
biến mất giữa chư thiên ở cõi trời Ba mươi ba, và hiện ra 
tại Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường. 

Sau khi Tôn giả Maha Mogøgallana đi chẳng bao lâu, 
các thị nữ của Thiên chủ Sakka nói với Thiên chủ Sakka 
như sau: 


143 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


- lhưa Thiên chủ, có phải vị ấy là Thế Tôn, bậc Đạo 
sư của Thiên chủ? 

- Không, vị ấy không phải là Thế Tôn, bậc Đạo Sư của 
ta. VỊ ấy là đồng phạm hạnh với ta, lôn giả Maha 
Mogsallana. 

- Thưa Thiên chủ, thật là điều tốt lành cho Thiên chủ, 
có một vị đồng phạm hạnh có đại thần thông, có đại oai lực 
như vậy. Chắc chắn vị ấy là Thế Tôn, bậc Đạo Sư của Thiên 
chủ. 

Rồi Tôn giả Maha Moggallana đến tại chỗ Thế Tôn 
ở, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. 
Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Maha Moggallana 
bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có biết chăng, Thế Tôn vừa 
mới nói về ái tận giải thoát một cách tóm tắt cho một Dạ 
xoa có đại oai lực? 

- Này Moggallana, Ta biết. Ở đây, Thiên chủ Sakka 
đến tại chỗ Ta ở, sau khi đến, đảnh lễ Ta rồi đứng một 
bên. Sau khi đứng một bên, này Mogsgallana, Thiên chủ 
Sakka bạch với Ta: 

“_ Bạch Thế Tôn, nói một cách tóm tắt, đến mức độ 
nào, một Tỷ Kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, 
cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, 
cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư Thiên và loài 
Người? 

Khi nghe nói vậy, này Maha Moggallana, Ta nói 
với Thiên chủ Sakka: 

144 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 

“~ Ở đây, này Thiên chủ, Tỷ Kheo được nghe như sau: 

“Thật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối với tất 
cả pháp”. 

Này Thiên chủ, nếu Tỷ Kheo được nghe như sau: 
“Thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả 
pháp”. Vị ấy biết rõ tất cả pháp. Sau khi biết rõ tất cả pháp, 
vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp. Do biết một cách rốt 
ráo tất cả pháp, nếu có một cảm thọ nào, lạc thọ, khổ 
thọ, hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô 
thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn 
diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. VỊ ấy nhờ 
sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, 
sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong 
các cảm thọ ấy nên không chấp trước một vật gì ở đời. 
Do không chấp trước nên không phiền não, do không 
phiền não, vị ấy chứng đạt Niết-bàn. Vị ấy tuệ tri: 

“Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần 
làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Này Thiên 
chủ, một cách tóm tắt, đến mức độ như vậy, một Tỷ Kheo 
ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn, khỏi 
các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, 
bậc tối thắng giữa chư Thiên và loài Người” 

Như vậy, này Moggallana, Ta biết Ta vừa nói một 
cách tóm tắt về ái tận giải thoát cho Thiên chủ Sakka” 

Thế Tôn thuyếtgiảngnhưvậy. Tôn giả MahaMogsallana 
hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


145 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 
Giải thích: 

Câu chuyện được mô tả trong kinh có ý nghĩa gì? 
Trước khi tìm hiểu ý nghĩa của câu chuyện này, có một 
chủ đề rất quan trọng cần phải thấu suốt, đó là lời dạy 
của Đức Thế Tôn một cách tóm tắt về Ái tận giải thoát. 

Toàn bộ Giáo Pháp của Đức Thế Tôn mà Ngài đã thuyết 
giảng trong 45 năm có thể tóm tắt trong năm câu bao 
gồm: Pháp Học, Pháp Hành, Pháp Thành. 

1. Nếu Tỷ Kheo được nghe như sau: “lhật không 
xứng đáng, nếu có thiên vị đối với tất cả pháp” 

2. “VỊ ấy biết rõ tất cả pháp” 

3. “Sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt 
ráo tất cả pháp. 

4. Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có một 
cảm thọ nào, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị 
ấy sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, 
sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các 
cảm thọ ấy” 

5. “Vị ấy nhờ sống quán tánh vô thường, sống quán 
tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán 
tánh xả ly trong các cảm thọ ấy, nên không chấp trước 
một vật gì ở đời; do không chấp trước nên không phiền 
não, do không phiền não, vị ấy chứng đạt Niết-bàn”. 

Đã là đệ tử của Đức Thế Tôn đều phải thuộc lòng và 
thấu triệt năm câu này. Câu 1, 2, 3 thuộc về Pháp Học, câu 
4 thuộc Pháp Hành và câu 5 là Pháp Thành. Ý nghĩa các 
câu đó như sau: 


146 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


- Thật không xứng đáng nếu thiên vị tất cả pháp, để 
chỉ cho lộ trình tâm Bát Tà Đạo của kẻ phàm phu, lộ 
trình tâm này sẽ phát sinh tâm biết Ý thức nhị nguyên gọi 
là Tà Tri kiến hay Vô minh. Do tâm biết Ý thức nhị 
nguyên này làm phát sinh thái độ Tham Sân Si, hay yêu 
thích pháp này, ghét bỏ pháp kia. Đó là thiên vị đối với 
tất cả pháp. 

- VỊ ấy biết rõ tất cả pháp. Đây chính là pháp học, 
vị ấy phải nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng để biết được 
tất cả pháp phát sinh do duyên sáu Căn tiếp xúc với sáu 
Trần bao gồm Năm Uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). 
Sau khi biết tất cả pháp vị ấy biết rốt ráo tất cả pháp, có 
nghĩa nhờ nghe giảng (Văn) và tư duy (Tư) đối chiếu với 
sự thật, vị ấy biết như thật, vị ấy Tuệ tri sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức. VỊ ấy Tuệ tri các pháp này do duyên Xúc mà 
khởi lên nên các pháp Vô thường nghĩa là sinh lên rồi 
diệt đi, không thường hằng; trước khi sinh không ở đâu, 
sau khi diệt cũng không về đâu, không có một nơi chốn 
để thường trú. Các pháp Vô ngã nghĩa là độc lập, không 
phụ thuộc, không bị sở hữu cũng không sở hữu bất cứ 
pháp nào. Vị ấy Tuệ tri lộ trình sinh diệt Bát Tà Đạo, Tuệ 
tri Khổ, Nguyên nhân Khổ, vị ấy cũng Tuệ tri lộ trình Bát 
Chánh Đạo, do vậy Tuệ tri Khổ Diệt (Niết Bàn) và Con 
đường đưa đến Khổ Diệt. 

- Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có một 
cảm thọ nào, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị 
ấy sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, 
sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các 
cảm thọ ấy. 


147 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

Quán là cách nói tóm tắt của từ quán sát, xảy ra 
trên lộ trình tâm Bát Chánh Đạo. Vị ấy phải thực hành 
Chánh Niệm đối với tất cả Cảm thọ cho dù là dễ chịu, khó 
chịu hay trung tính (lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ) 
để khởi lên lộ trình Bát Chánh Đạo. Lúc đó Chánh Tư 
duy được Chánh Niệm kích hoạt các thông tin về Minh 
(biết rốt ráo như trên) khiến phát sinh cái biết như thật 
gọi là Chánh Kiến. Trong nội dung của Chánh kiến có 
đây đủ nội dung của cái biết rốt ráo trên. 

a) Sống quán tánh Vô thường nghĩa là sống với 
Chánh Niệm Vô thường, lúc đó lộ trình Bát Chánh Đạo 
khởi lên có Chánh Tư duy sẽ so sánh đối tượng với thông 
tin do Chánh Niệm kích hoạt và phát sinh Ý thức Chánh 
Kiến, biết đối tượng là Cảm thọ vô thường, nghĩa là biết 
như thật các Cảm thọ này là Vô thường, nó sinh rồi 
diệt, không bền vững, không thường còn, không ai có 
thể làm nó tổn tại mãi được, nếu yêu thích và nắm giữ nó 
thì Khổ sẽ khởi lên. 

b) Sống quán tánh ly tham: sống với Chánh Niệm 
nhớ đến ly tham đối tượng, Chánh Kiến khởi lên, biết như 
thật là không có yêu thích các lạc thọ (Tham), không 
chán ghét các khổ thọ (Sân), không tìm kiếm một lạc thọ 
khác để thay thế trạng thái bất khổ bất lạc thọ (Si). 

c) Sống quán tánh đoạn diệt: sống với Chánh Niệm, 
nhớ đến các pháp vô chủ, vô sở hữu để Chánh Kiến khởi 
lên, biết như thật không có Ta, không có Bản ngã thường 
hằng chủ nhân, chủ sở hữu Sắc Thọ Tưởng Hành Thức. 
Đó là đoạn diệt Năm Thủ uẩn. 


148 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


đ) Sống quán tánh xả ly: sống với Chánh Niệm, nhớ 
đến xả ly mọi đối tượng, lúc đó Chánh Kiến khởi lên, 
biết như thật: không nắm giữ, không loại bỏ các Cảm thọ, 
nó đến rồi đi, không yêu thích, không chán ghét, độc 
lập không ràng buộc, giải thoát không hệ luy với mọi 
Cảm thọ. 


- “Do không chấp trước nên không phiền não, do 
không phiền não, vị ấy chứng đạt Niết-bàn. 

Nội dung chính mô tả ở đây là Ngài Đại Mục Kiền 
Liên muốn nghe lời dạy về ái tận giải thoát từ miệng 
Thiên chủ Sakka, nhưng do Sakka từ chối vì đang phóng 
dật, hưởng thụ các dục lạc cõi Thiên nên Đại Mục Kiển 
Liên đã dùng thần thông lực làm cho cõi trời 33 chấn 
động mạnh, rung lắc mạnh, khiến Thiên chủ Sakka 
hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, lúc đó Sakka mới chịu 
nói ra lời dạy tóm tắt của Đức Phật về Ái tận giải thoát. 

Nếu câu chuyện này hiểu theo nghĩa đen thì không có 
ý nghĩa nào, vì không liên quan đến mục đích (Giáo Pháp 
của Đức Thế Tôn chỉ nói đến Khổ và chấm dứt Khổ). Vả 
lại, một vị A La Hán đã giác ngộ, đã giải thoát như Ngài 
Đại Mục Kiển Liên thì không thể sử dụng lời nói, hành 
động hay bất kỳ một phương tiện nào làm người khác 
phải hoảng sợ, lông tóc dựng ngược như đã làm rung 
chuyển cõi trời 33 của Thiên chủ Sakka. Sự kiện này 
không thể xảy ra. Do vậy, không nên hiểu sự việc này 
theo nghĩa đen (có thật) mà phải hiểu theo nghĩa bóng 
(ẩn dụ), và ý nghĩa của ẩn dụ này như sau: 


149 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

- Nếu một người đang say mê tận hưởng các dục lạc 
thì người đó không thể học, hiểu và tu tập Tứ Thánh 
Đế, chỉ khi nào người đó đối diện với khổ não, sợ hãi, lông 
tóc dựng ngược, lúc đó mới có mong muốn học, tìm hiểu 
và tu tập Tứ Thánh Đế. 


— Trong bốn Chân lý mà bậc Thánh đã giác ngộ, người 
tu học không thấy biết được Khổ đế, không thấy biết 
như thật về sự thật thứ nhất này thì không thể giác ngộ 
được Tứ Thánh Đế, cho dù mục đích của sự tu học là 
Diệt đế (Niết Bàn). Nếu không bắt đầu từ Khổ đế thì 
cũng như việc xây nhà bốn lầu mà không bắt đầu xây 
tầng thứ nhất, không có nền móng mà xây lên thì điều đó 
không thể xảy ra. 

- Một người, cho dù nghèo khổ, bệnh hoạn, đau 
khổ cùng cực nhưng không thấy được sự thật về các Dục 
(niềm vui, hạnh phúc, lạc thú) ở đời là vui ít, khổ nhiều, 
não nhiều, mà nguy hiểm càng nhiều hơn, không thấy 
được Sự Thật Khổ, thì tâm cũng chỉ hướng theo các dục, 
tìm cầu các dục nên cũng chỉ quanh quấn trong khổ 
mà thôi. 

— Một người cho dù giàu có, sang trọng, thành đạt, có 
đầy đủ mọi lạc thú ở đời, nhưng nếu thấy sự thật Khổ, phát 
sinh do lộ trình tâm Bát Tà Đạo khởi lên thì họ có khả 
năng thoát khổ. Nếu họ nhận thức được trong 18 trường 
hợp của sáu lộ trình tâm (sáu căn tiếp xúc với sáu trần) 
đều phát sinh Hoại khổ, Khổ khổ và Hành khổ, thì tuy 


150 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 
tất cả mọi người đều khác nhau về vẻ bên ngoài nhưng ba 
loại khổ đều như nhau. Sự thật là những người giàu có, 
sang trọng, thành đạt thì ba loại khổ trên còn ghê gớm 
hơn những người nghèo khó có hoàn cảnh khó khăn. 


Mười tám trường hợp khổ đều phát sinh khổ tâm, chỉ 
có một trường hợp phát sinh khổ thân là phần rất nhỏ 
so với khổ tâm. Các loại khổ thân do hoàn cảnh phát 
sinh có thể cải thiện do thay đối hoàn cảnh, nhưng Hoại 
khổ, Khổ khổ, Hành khổ không thể chấm dứt do thay 
đổi hoàn cảnh. Do vậy sự giàu có, thành đạt, danh tiếng 
cũng không thể chấm dứt khổ. Thấy biết như thật về Khổ 
Đế là nền tảng để có thể đạt được ba sự thật còn lại. 


- Nếu một người có nghe giảng (Văn), có tư duy (Tư) 
về Tứ Thánh Đế mà không thực hành Chánh Niệm (Tu) 
thì cũng giống như Thiên chủ Sakka có nói: “Lời thuyết 
giảng ấy được khéo nghe, khéo nắm vững, khéo suy tư, 
khéo thẩm lự nên không thể mau quên được” Nhưng nó 
chỉ được lưu giữ trong “kho chứa” nơi ADN mà không 
trở thành tâm biết Chánh Kiến. Khi không thực hành 
Chánh Niệm thì Tà Niệm khởi lên kích hoạt Vô minh, 
Ta của Ta trong “kho chứa” khiến phát sinh tâm biết Ý 
thức nhị nguyên là Tà Tri kiến và tâm phóng dật chạy 
theo các dục. 

Vì thế, người có trí sẽ tinh tấn thực hành ba giai 
đoạn: VĂN - TƯ - TU (nghe giảng, xem giáo Pháp - Tư 
duy về điều đã học, và tu hành Bát Chánh Đạo). 

151 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 
Kinh Nhất Dạ Hiển Giả 
Bhaddekaratta sutta 


Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ- 
đà lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). 
Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ Kheo: “Này các Tỷ Kheo” 
“- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị Tỷ Kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

- Này các Tỷ Kheo, Ta sẽ thuyết giảng cho các ông: “Nhứt 
Dạ Hiển Giả” (Bhaddekaratta), tổng thuyết và biệt thuyết. 
Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ thuyết giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ Kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng 
như sau: 

Quá khứ không truy tìm 

Tương lai không ước vọng. 

Quá khứ đã đoạn tận, 

Tương lai lại chưa đến, 

Chỉ có pháp hiện tại 

Tuệ quán chính ở đây. 

Không động, không rung chuyển. 


Biết vậy, nên tu tập, 
Hôm nay nhiệt tâm làm, 
Ai biết chết ngày mai? 
Không ai điễu đình được, 
Với đại quân thần chết. 


52 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


Trú như vậy nhiệt tâm, 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhứt dạ Hiễn, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 


Và này các Tỷ Kheo, thế nào là truy tìm quá khứ? VỊ 
ấy nghĩ: “Như vậy là sắc của tôi trong quá khứ” và truy 
tìm sự hân hoan trong ấy; “Như vậy là thọ của tôi trong 
quá khứ? và truy tìm sự hân hoan trong ấy; “Như vậy 
là tưởng của tôi trong quá khứ” và truy tìm sự hân hoan 
trong ấy; “Như vậy là hành của tôi trong quá khứ? và truy 
tìm sự hân hoan trong ấy, “Như vậy là thức của tôi trong 
quá khứ) và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này 
các Tỷ Kheo, là truy tìm quá khứ. 


Và này các Tỷ Kheo, thế nào là không truy tìm quá 
khứ? Vị ấy nghĩ: “Như vậy là sắc của tôi trong quá khứ”, và 
không truy tìm sự hân hoan trong ấy; “Như vậy là thọ của 
tôi trong quá khứ; và không truy tìm sự hân hoan trong 
ấy; “Như vậy là tưởng của tôi... Như vậy là hành của tôi... 
Như vậy là thức của tôi trong quá khứ”; và không truy tìm 
sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các Tỷ Kheo, là không 
truy tìm quá khứ. 


Và này các Tỷ Kheo, thế nào ước vọng trong tương 
lai? Vị ấy nghĩ: “Mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong 
tương lai” và truy tìm sự hân hoan trong ấy; “Mong rằng 
như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai; và truy tìm sự 
hân hoan trong ấy; “Mong rằng như vậy là tưởng của 
tôi... là hành của tôi... là thức của tôi trong tương laï, 


1533 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các Tỷ 
Kheo, là ước vọng trong tương lai. 


Và này các Tỷ Kheo, thế nào là không ước vọng 
trong tương lai? Vị ấy nghĩ: “Mong rằng như vậy sẽ là sắc 
của tôi trong tương laï, và không truy tìm sự hân hoan 
trong ấy; 


“Mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương 
la, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy; “Mong rằng 
như vậy sẽ là tưởng... sẽ là hành... sẽ là thức của tôi trong 
tương laï, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như 
vậy, này các lý Kheo, là không ước vọng trong tương lai. 


Và này các Tỷ Kheo, thế nào là bị lôi cuốn trong các 
pháp hiện tại? Ở đây, này các Tỷ Kheo, có kẻ vô văn 
phàm phu không đi đến các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh; 
không đi đến các bậc Chân nhân, không thuần thục 
pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc 
Chân nhân; quán sắc là tự ngã, hay quán tự ngã là có sắc, 
hay quán sắc là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong 
sắc; hay vị ấy quán thọ là tự ngã, hay quán tự ngã là có 
thọ, hay quán thọ là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong 
thọ; hay vị ấy quán tưởng là tự ngã, hay quán tự ngã là có 
tưởng, hay vị ấy quán tưởng là trong tự ngã, hay quán tự 
ngã là trong tưởng; hay vị ấy quán hành là tự ngã, hay vị 
ấy quán tự ngã là có hành, hay vị ấy quán hành là trong tự 
ngã, hay vị ấy quán tự ngã là trong hành; hay vị ấy quán 
thức là tự ngã, hay quán tự ngã là có thức, hay quán thức 
là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong thức. Như vậy, 
này các Tỷ Kheo, là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. 


154 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


Và này các lỷ Kheo, thế nào là không bị lôi cuốn 
trong các pháp hiện tại? Ở đây, này các Tỷ Kheo, có vị 
Đa văn Thánh đệ tử đi đến các bậc Thánh, thuần thục 
pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đi đến các 
bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc Chân nhân, tu 
tập pháp các bậc Chân nhân. Vị này không quán sắc là tự 
ngã, không quán tự ngã là có sắc, không quán sắc là trong 
tự ngã, không quán tự ngã trong sắc; không quán thọ... 
không quán tưởng... không quán hành... không quán thức 
là tự ngã, không quán tự ngã là có thức, không quán thức 
trong tự ngã, không quán tự ngã trong thức. Như vậy, này 
các Tỷ Kheo, là không bị lôi cuốn trong các pháp 
hiện tại. 

Quá khứ không truy tìm 

Tương lai không tóc vọng. 

Quá khứ đã đoạn tận, 

Tương lai lại chưa đến, 

Chỉ có pháp hiện tại 

Tuệ quán chính ở đây. 

Không động, không rung chuyễn. 


Biết vậy, nên tu tập, 

Hôm nay nhiệt tâm làm, 
Ai biết chết ngày mai? 
Không ai điều đình được, 
Với đại quân thần chết. 
Trú như vậy nhiệt tâm, 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhứt dạ Hiễn, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 


155 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

Khi ta nói: “Này các Tỷ Kheo, Ta sẽ giảng cho các ông: 
“Nhứt Dạ Hiển Giả tổng thuyết và biệt thuyết, chính 
duyên ở đây mà nói vậy. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ Kheo ấy hoan 
hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 


Giải thích: 

Bài Kinh này nhằm trả lời và giải thích: thế nào là 
truy tìm quá khứ, thế nào là ước vọng tương lai, và thế nào 
là đắm chìm trong hiện tại. 

a) Truy tìm quá khứ, ước vọng tương lai, đắm chìm 
trong hiện tại là tâm phàm phu, là lộ trình tâm Bát Tà 
Đạo: 

- Truy tìm quá khứ và ước vọng tương lai để chỉ 
cho hành vi tìm kiếm niềm vui, hạnh phúc nơi đối 
tượng đễ chịu trong quá khứ hoặc tương lai để thay thế 
cho một đối tượng trung tính, hành vi này gọi là Si. Trong 
đời sống hàng ngày con người luôn hồi tưởng về các sự 
kiện của quá khứ và vui buồn với nó, đây gọi là truy tìm 
quá khứ, con người cũng luôn sống với những dự định 
cho tương lai và vui buồn với những dự định này, đây gọi 
là ước vọng tương lai. 

- Đối với hiện tại, khi có một đối tượng dễ chịu thì 
Tham khởi lên và ràng buộc với đối tượng đó. Khi có 
đối tượng khó chịu thì Sân khởi lên và cũng bị ràng buộc. 
Đây gọi là đắm chìm trong hiện tại. 


156 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 

b) Không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương 
lai, không đấm chìm trong hiện tại là tâm của bậc 
Thánh đã thành tựu hoặc đang thực hành Bát Chánh 
Đạo. Khi ở trên lộ trình tâm là Bát Chánh Đạo, sẽ kinh 
nghiệm được: 

- Bất kỳ một tư tưởng nào về quá khứ khởi lên, không 
vui buồn với nó nên gọi là không truy tìm quá khứ. 

- Bất kỳ một dự định về tương lai khởi lên, không 
vui buồn với nó nên gọi là không ước vọng tương lai. 

- Bất cứ một cảm giác nào đang khởi lên, không 
yêu thích, không chán ghét, độc lập không ràng buộc, 
giải thoát không hệ lụy, nên gọi là không đắm chìm trong 
hiện tại. 

Chủ nghĩa hiện sinh chủ trương sống trong hiện 
tại, sống với những gì đang xảy ra (đang là), chấm dứt 
suy nghĩ về quá khứ và tương lai, có vẻ đúng như bài 
kinh này mô tả, nhưng nếu quán sát kỹ thì đó là đắm 
chìm trong hiện tại (thích thú hiện tại). 

Cũng tương tự như bài Kinh Nhất Dạ Hiển Giả, trong 
Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikãya), chương 1 - tương 
ưng chư thiên, phẩm cây lau, Đức Phật trả lời câu hỏi: 

- Thưa Tôn giả, làm sao Ngài vượt khỏi bộc lưu? 

- Này Hiền giả, không đứng lại, không bước tới, Ta 
vượt khỏi bộc lưu. 


- Thưa Tôn giả, làm sao không đứng lại, không bước 
tới, Ngài vượt khỏi bộc lưu? 


157 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

- Này Hiển giả, khi Ta đứng lại, thời Ta chìm xuống. 
Này Hiển giả, khi Ta bước tới, thời Ta trôi giạt; do vậy, 
này Hiền giả, không đứng lại, không bước tới, Ta vượt 
khỏi bộc lưu. 

Đứng lại thời chìm xuống tức đắm chìm trong hiện 
tại, chỉ cho Tham, Sân. 

Bước tới lại bị cuốn trôi tức truy tìm quá khứ, ước 
vọng tương lai, chỉ cho tâm Sỉ. 

Không đứng lại, không bước tới chỉ cho sự đoạn 
tận Tham Sân Sĩ, đây gọi là vượt qua bộc lưu vì khi Tham, 
Sân, Si được đoạn tận thì bộc lưu cạn kiệt thì ngay đó là 
thật địa, là bờ. 


Kinh Niệm Xứ 
Satipatthana sutta 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), Kammassa- 
dhamma (kiềm-ma sắt đàm) là đô thị của xứ Kuru. Rồi 
Thế Tôn gọi các Tỷ Kheo: 

- Này các Tỷ Kheo. 

Các Tỷ Kheo vâng đáp Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn. 

Thế Tôn thuyết như sau: 

- Này các Tỷ Kheo, đây là con đường độc nhất đưa 
đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sâu não, 


158 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


điệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết- 
bàn. Đó là Bốn Niệm xứ. 

Thế nào là bốn? Này các lỷ Kheo, ở đây Tỷ Kheo 
sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán thọ trên các 
thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham 
ưu ở đời; sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán pháp 
trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế 
ngự tham ưu ở đời. 


Quán Thân 


Và này các lỷ Kheo, thế nào là Tỷ Kheo sống quán 
thân trên thân? Này các Tỷ Kheo, ở đây, Tỷ Kheo đi đến 
khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và 
ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. 
Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. Thở vô dài, 
vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô dài”; hay thở ra dài, vị ấy tuệ 
tri: “Tôi thở ra dài; hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri: “Tôi 
thở vô ngắn”; hay thở ra ngắn, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở ra 
ngắn”. “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vổ? vị ấy tập; “Cảm 
giác toàn thân, tôi sẽ thở ra) vị ấy tập; “An tịnh toàn thân, 
tôi sẽ thở vô; vị ấy tập; “An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra, 
vị ấy tập. Này các Tỷ Kheo, như người thợ quay hay học 
trò người thợ quay thiện xảo khi quay dài, tuệ tri: 
“Tôi quay đài” hay khi quay ngắn, tuệ tri: 

“Tôi quay ngắn” Cũng vậy, này các Tỷ Kheo, Tỷ Kheo 
thở vô dài, tuệ tri: “Tôi thở vô dài”; hay thở ra dài, tuệ tri: 


159 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


“Tôi thở ra dài”; hay thở vô ngắn, tuệ tri: “Tôi thở vô 
ngắn”; hay thở ra ngắn, tuệ tri: “Tôi thở ra ngắn” “Cảm 
giác toàn thân, tôi sẽ thở vô) vị ấy tập; “Cảm giác toàn 
thân, tôi sẽ thở ra) vị ấy tập; “An tịnh toàn thân, tôi sẽ 
thở vô); vị ấy tập; “An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra); vị 
ấy tập. 

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân hay 
sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
cả nội thân, ngoại thân; hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; 
hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị 
ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy không nương tựa, 
không chấp trước vật gì trên đời. Này các Tỷ Kheo, như 
vậy là Tỷ Kheo sống quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tỷ Kheo, Tỷ Kheo đi, tuệ tri: “Tôi đỉ, 
hay đứng, tuệ tri: “lôi đứng” hay ngồi, tuệ tri: “lôi ngồi, 
hay nằm, tuệ tri: “Tôi nằm. Thân thể được sử dụng như 
thế nào, vị ấy tuệ tri thân như thế ấy. 


Vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân 
trên nội thân, ngoại thân; hay vị ấy sống quán tánh 
sanh khởi trên thân; hay vị ấy sống quán tánh diệt tận 
trên thân; hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. 
“Có thân đây” vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. 
Này các Tỷ Kheo, như vậy là Tỷ Kheo sống quán thân 
trên thân. 


160 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


Lại nữa, này các Tỷ Kheo, lý Kheo khi bước tới 
bước lui, biết rõ việc mình đang làm; khi ngó tới ngó lui, 
biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, khi duỗi tay, 
biết rõ việc mình đang làm; khi mang áo Sanghati (Tăng 
già lê), mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang làm; khi 
ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm; khi đại 
tiện, tiểu tiện, biết rõ việc mình đang làm; khi đi, đứng, 
ngồi, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. 

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay 
sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; 
hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị 
ấy an trú Chánh Niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
Chánh Trí, Chánh Niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ Kheo, 
như vậy là Tỷ Kheo sống quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tỷ Kheo, Tỷ Kheo quán sát thân 
này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, 
bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. 
Trong thân này: “Đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, 
phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm mủ, máu, 
mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, 
nước ở khớp xương, nước tiểu” Này các Tỷ Kheo, cũng 
như một bao đồ, hai đầu trống đựng đầy các loại hột như 
gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người 


1ó] 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


có mắt, đổ các hột ấy ra và quán sát: “Đây là hột gạo, đây là 
hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, đây là 
hột lúa đã xay rồi”. Cũng vậy, này các Tỷ Kheo, một Tỷ 
Kheo quán sát thân này dưới từ bàn chân trở lên trên cho 
đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất 
tịnh sai biệt. Trong thân này: “Đây là tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, 
đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, 


7 3 


niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu. 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay 
sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; 
hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây” vị 
ấy an trú Chánh Niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
Chánh Trí, Chánh Niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các TỶ 
Kheo, như vậy là Tỷ Kheo sống quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tỷ Kheo, Tỷ Kheo quán sát thân này 
về các vị trí các giới và sự sắp đặt các giới: “Trong thân 
này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đạf. Này các 
Tỷ Kheo, như một người đồ tể thiện xảo, hay đệ tử của 
một người đổ tế giết một con bò, ngồi cắt chia từng thân 
phần tại ngã tư đường. Cũng vậy, này các lý Kheo, Tỷ 
Kheo quán sát thân này về vị trí các giới và về sự sắp đặt 
các giới: “Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và 
phong đại”. 


162 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay 
sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; 
hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị 
ấy an trú Chánh Niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
Chánh Trí, Chánh Niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các TỶ 
Kheo, như vậy là Tỷ Kheo sống quán thân trên thân. 

Lại nữa, này các Tỷ Kheo, Iỷ Kheo như thấy một thi 
thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba 
ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối 
ra. lý Kheo quán thân ấy như sau: “Ihân này tánh chất 
là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh 
chất ấy”. 

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay 
sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; 
hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị 
ấy an trú Chánh Niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
Chánh Trí, Chánh Niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các TỶ 
Kheo, như vậy là Tỷ Kheo sống quán thân trên thân. 

Lại nữa, này các Tỷ Kheo, Iỷ Kheo như thấy một thi 
thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay 
bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên ăn, hay bị các 
loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn 


163 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


trùng ăn. Tỷ Kheo quán thân ấy như sau: “Thân này tánh 
chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tánh 
chất ấy”. 

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay 
sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; 
hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây” vị 
ấy an trú Chánh Niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
Chánh Trí, Chánh Niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các TỶ 
Kheo, như vậy là Tỷ Kheo sống quán thân trên thân. 


Này các Tỷ Kheo, lại nữa, Tỷ Kheo như thấy một thi 
thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ xương còn 
liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các 
đường gân cột lại... với các bộ xương còn liên kết với nhau, 
không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các 
đường gân cột lại... với các bộ xương không còn dính 
thịt, dính máu, còn được các đường gân cột lại, chỉ còn 
có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ 
kia. Ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là 
xương ống, ở đây là xương bắp vế, ở đây là xương mông, ở 
đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Tỷ Kheo quán thân 
ấy như sau: “Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là 
như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy”. 

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay 
sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi 
trên thân; hay vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân; 


164 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân 
đây” vị ấy sống an trú Chánh Niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến Chánh Trí, Chánh Niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên 
đời. Này các Tỷ Kheo, như vậy là Tỷ Kheo sống quán thân 
trên thân. 

Lại nữa, này các Tỷ Kheo, Iỷ Kheo như thấy một thi 
thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng 
màu vỏ ốc... chỉ còn một đống xương lâu hơn ba năm... 
chỉ còn là xương thối trở thành bột. Tỷ Kheo quán thân 
ấy như sau: 


“Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, 
không vượt khỏi tánh chất ấy”. 

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay 
sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; 
hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây” vị 
ấy sống an trú Chánh Niệm như vậy, với hy vọng hướng 
đến Chánh Trí, Chánh Niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ 
Kheo, như vậy là Tỷ Kheo sống quán thân trên thân. 


Quán Thọ 


Này các Tỷ Kheo, như thế nào là Tỷ Kheo sống 
quán thọ trên các thọ? Này các Tỷ Kheo, ở đây Tỷ Kheo 
khi cảm giác lạc thọ, tuệ tri: “Tôi cảm giác lạc thợ”; 
khi cảm giác khổ thọ, tuệ tri: “lôi cảm giác khổ thọ”; 


165 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ, tuệ tri: “lôi cảm giác 
bất khổ bất lạc thợ. Hay khi cảm giác lạc thọ thuộc vật 
chất, tuệ tri: “lôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất”; hay 
khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, tuệ tri: “lôi 
cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất. Hay khi cảm giác 
khổ thọ thuộc vật chất, tuệ tri: “Tôi cảm giác khổ thọ 
thuộc vật chất”; hay khi cảm giác khổ thọ không thuộc 
vật chất, tuệ tri: “Tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vật 
chất” Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất, 
tuệ tri: “Tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất”; 
hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật 
chất, tuệ tri: “lôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không 
thuộc vật chất” 


Như vậy, vị ấy sống quán thọ trên các nội thọ; hay 
sống quán thọ trên các ngoại thọ; hay sống quán thọ trên 
các nội thọ, ngoại thọ. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên các thọ, hay sống quán tánh diệt tận trên các 
thọ; hay sống quán tánh sanh diệt trên các thọ. “Có thọ 
đây” vị ấy sống an trú Chánh Niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến Chánh Trí, Chánh Niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các 
Tỷ Kheo, như vậy Tỷ Kheo sống quán thọ trên các thọ. 


Quán Tâm 

Này các Tỷ Kheo, như thế nào là Tỷ Kheo sống 
quán tâm trên tâm? Này các Tỷ Kheo, ở đây, Tỷ Kheo với 
tâm có tham, tuệ tri: “Tâm có tham”; hay với tâm không 
tham, tuệ tri: “Tâm không tham: Hay với tâm có sân, 


1ó6 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


tuệ tri: “Tâm có sân”; hay với tâm không sân, tuệ tri: “lâm 
không sân. Hay với tâm có si, tuệ tri: “lâm có si”; hay với 
tâm không si, tuệ tri: “lâm không sỉ” Hay với tâm thâu 
nhiếp, tuệ tri: “lâm được thâu nhiếp. Hay với tâm tán 
loạn, tuệ tri: “Tâm bị tán loạn: Hay với tâm quảng đại, 
tuệ tri: “Tâm được quảng đại”; hay với tâm không quảng 
đại, tuệ tri: “lâm không được quảng đại” Hay với tâm 
hữu hạn, tuệ tri: “Tâm hữu hạn. Hay với tâm vô thượng, 
tuệ tri: “lâm vô thượng” Hay với tâm có định, tuệ tri: 
“Tâm có định”; hay với tâm không định, tuệ tri: “Tâm 
không định” Hay với tâm giải thoát, tuệ tri: “Tâm có giải 
thoát; hay với tâm không giải thoát, tuệ tri: 

“Tầm không giải thoát” 

Như vậy, vị ấy sống quán tâm trên nội tâm; hay sống 
quán tâm trên ngoại tâm; hay sống quán tâm trên nội 
tâm, ngoại tâm. Hay sống quán tánh sanh khởi trên tâm; 
hay sống quán tánh diệt tận trên tâm; hay sống quán 
tánh sanh diệt trên tâm. “Có tâm đây”, vị ấy sống an trú 
chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ Kheo, như vậy là Tỷ 
Kheo sống quán tâm trên tâm. 


Quán Pháp 


Này các Tỷ Kheo, thế nào là Tỷ Kheo sống quán 
pháp trên các pháp? Này các Tỷ Kheo, ở đây, lỷ Kheo 
sống quán pháp trên các pháp đối với năm triển cái. 
Và này các Tỷ Kheo, thế nào là Tỷ Kheo sống quán pháp 
trên các pháp đối với năm triển cái? Này các Tỷ Kheo, ở 


167 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 
đây, Tỷ Kheo nội tâm có ái dục, tuệ tri: “Nội tâm tôi có ái 
dục”; hay nội tâm không có ái dục, tuệ tri: “Nội tâm tôi 
không có ái dục” Và với ái dục chưa sanh nay sanh khởi, 
vị ấy tuệ tri như vậy; và với ái dục đã sanh nay được đoạn 
diệt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với ái dục đã được đoạn diệt, 
tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 
Hay nội tâm có sân hận, tuệ tri: “Nội tâm tôi có sân 
hận”; hay nội tâm không có sân hận, tuệ tri: “Nội tâm tôi 
không có sân hận”. Và với sân hận chưa sanh nay sanh 
khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với sân hận đã sanh, nay 
được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với sân hận đã 
được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ 
tri như vậy. Hay nội tâm có hôn trầm thụy miên, tuệ tri: 
“Nội tâm tôi có hôn trầm thụy miên”; hay nội tâm không 
có hôn trầm thụy miên, tuệ tri: “Nội tâm tôi không có 
hôn trầm thụy miên”. Và với hôn trầm thụy miên chưa 
sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với hôn 
trầm thụy miên đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri 
như vậy; và với hôn trầm thụy miên đã được đoạn diệt, 
tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 
Hay nội tâm có trạo hối, tuệ tri: “Nội tâm tôi có trạo 
hối”; hay nội tâm không có trạo hối, tuệ tri: “Nội tâm 
tôi không có trạo hối” Và với trạo hối chưa sanh nay sanh 
khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với trạo hối đã sanh nay 
được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với trạo hối đã 
được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy 
tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có nghị, tuệ tri: “Nội tâm tôi 
có nghỉ”; hay nội tâm không có nghị, tuệ tri: “Nội tâm tôi 


1ó8 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


không có nghỉ. Và với nghi chưa sanh nay sanh khởi, vị 
ấy tuệ tri như vậy; và với nghi đã sanh nay được đoạn 
diệt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với nghi đã được đoạn diệt, 
tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 


Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; 
hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán 
pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ấy sống 
quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán tánh 
diệt tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
các pháp. “Có những pháp ở đây” vị ấy sống an trú 
Chánh Niệm như vậy, với hy vọng hướng đến Chánh Trí, 
Chánh Niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ Kheo, như vậy là Tỷ 
Kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triển cái. 


Lại nữa, này các Tỷ Kheo, lỷ Kheo sống quán pháp 
trên các pháp đối với Năm Thủ uẩn. Này các Tỷ Kheo, 
thế nào là Tỷ Kheo sống quán pháp trên các pháp đối với 
năm thủ uẩn? Này các Tỷ Kheo, Tỷ Kheo suy tư: “Đây là 
sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt. Đây là thọ, đây là thọ tập, 
đây là thọ diệt. Đây là tưởng, đây là tưởng tập; đây là 
tưởng diệt. Đây là hành, đây là hành tập, đây là hành 
điệt. Đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt. 

Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay 
sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán pháp 
trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán tánh 
sanh khởi trên các pháp; hay sống quán tánh diệt tận trên 
các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. 


169 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


“Có những pháp ở đây vị ấy sống an trú Chánh Niệm 
như vậy, với hy vọng hướng đến Chánh Trí, Chánh Niệm. 
Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một 
vật gì trên đời. Này các lỷ Kheo, như vậy là Tỷ Kheo 
sống quán pháp trên các pháp đối với Năm Thủ uẩn. 

Lại nữa, này các Tỷ Kheo, Tỷ Kheo sống quán pháp 
trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ. Này các Tỷ Kheo, 
thế nào là Tỷ Kheo sống quán pháp trên các pháp đối 
với sáu nội ngoại xứ? Này các Tỷ Kheo, ở đây Tỷ Kheo 
Tuệ tri con mắt và Tuệ tri các sắc, do duyên hai pháp này, 
kiết sử sanh khởi, vị ấy Tuệ tri như vậy; và với kiết sử chưa 
sanh nay sanh khởi, vị ấy Tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã 
sanh nay được đoạn diệt, vị ấy Tuệ tri như vậy; và với kiết 
sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị 
ấy Tuệ tri như vậy. 


Tỷ Kheo Tuệ tri tai và Tuệ tri các tiếng... Tuệ tri mũi và 
Tuệ tri các hương... Tuệ tri lưỡi... và Tuệ tri các vị... Tuệ 
tri thân và Tuệ tri các xúc, Tuệ tri ý và Tuệ tri các pháp; 
do duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy Tuệ tri 
như vậy; và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy Tuệ 
tri như vậy; và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị 
ấy Tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương 
lai không sanh khởi nữa, vị ấy Tuệ tri như vậy. 

Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; 
hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán 
pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ấy sống 
quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán tánh 
170 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


diệt tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
các pháp. “Có những pháp ở đây” vị ấy sống an trú 
Chánh Niệm như vậy, với hy vọng hướng đến Chánh Trí, 
Chánh Niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ Kheo, như vậy là 
Tỷ Kheo sống quán pháp trên các pháp đối với sáu nội 


ngoại xứ. 


Lại nữa, này các Tỷ Kheo, lỷ Kheo sống quán pháp 
trên các pháp đối với Bảy Giác chi. Này các Tỷ Kheo, thế 
nào là Tỷ Kheo sống quán pháp trên các pháp đối với Bảy 
Giác chi? Này các Tỷ Kheo, ở đây Tỷ Kheo nội tâm có 
niệm giác chi, Tuệ tri: “Nội tâm tôi có niệm giác chỉ; 
hay nội tâm không có niệm giác chi, Tuệ tri: “Nội tâm tôi 
không có ý niệm giác chỉ” Và với niệm giác chi chưa sanh 
nay sanh khởi, vị ấy Tuệ tri như vậy, và với niệm giác chi 
đã sanh, nay được tu tập viên thành, vị ấy Tuệ tri như 
vậy. Hay Tỷ Kheo nội tâm có trạch pháp giác chỉ... 
(như trên)... hay nội tâm có tinh tấn giác chi... (như 
trên)... hay nội tâm có hỷ giác chỉ... (như trên)... hay nội 
tâm có khinh an giác chỉ... (như trên)... hay nội tâm có 
định giác chỉ... (như trên)... hay nội tâm có xả giác chỉ, 
Tuệ tri: “Nội tâm tôi có xả giác chỉ”; hay nội tâm không có 
xả giác chị, tuệ tri: “Nội tâm tôi không có xả giác chỉ. Và 
với xả giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như 
vậy, và với xả giác chi đã sanh nay được tu tập viên thành, 


vị ấy tuệ tri như vậy. 


l7 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; 
hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán 
pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ấy sống 
quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán tánh 
điệt tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
các pháp. “Có những pháp ở đây”, vị ấy sống an trú 
Chánh Niệm như vậy, với hy vọng hướng đến Chánh Trí, 
Chánh Niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ Kheo, như vậy là 
Tỷ Kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bảy 
giác chỉ. 

Lại nữa, này các lỷ Kheo, vị ấy sống quán pháp trên 
các pháp đối với bốn thánh đế. Này các Tỷ Kheo, thế nào 
là Tỷ Kheo sống quán pháp trên các pháp đối với Bốn 
Thánh đế? Này các Tỷ Kheo, ở đây, Tỷ Kheo như thật 
tuệ tri: “Đây là Khổ; như thật tuệ tri: “Đây là Khổ tập”; 
như thật tuệ tri: 


“Đây là Khổ diệt; như thật tuệ tri: “Đây là Con đường 
đưa đến Khổ diệt” 


Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; 
hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán 
pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ấy sống 
quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán tánh 
điệt tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
các pháp. “Có những pháp ở đây” vị ấy sống an trú chánh 
niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước 


172 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


một vật gì trên đời. Này các Tỷ Kheo, như vậy là Tỷ Kheo 
sống quán pháp trên các pháp đối với Bốn Thánh đế. 


Kết luận 


Này các Tỷ Kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này như 
vậy trong bảy năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả 
sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay 
nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 


Này các Tỷ Kheo, không cần gì đến bảy năm, một vị 
nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong sáu năm, 
trong năm năm, trong bốn năm, trong ba năm, trong 
hai năm, trong một năm, vị ấy có thể chứng một trong hai 
quả sau đây: Một là chứng Chánh Trí ngay trong hiện tại, 
hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 


Này các Tỷ Kheo, không cần gì đến một năm, một 
vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy tháng, vị ấy có 
thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng 
Chánh Trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì 
chứng quả Bất hoàn. 


Này các Tỷ Kheo, không cần gì bảy tháng, một vị nào 
tu tập Bốn Niệm xứ này trong sáu tháng, trong năm 
tháng, trong bốn tháng, trong ba tháng, trong hai tháng, 
trong một tháng, trong nửa tháng, vị ấy có thể chứng một 
trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh Trí ngay trong 
hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 


Này các Tỷ Kheo, không cần gì nửa tháng, một vị nào 
tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy ngày, vị ấy có thể chứng 


l5) 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt Rhổ đau 
một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh Trí 
ngay trong hiện tại, hai là nếu còn hữu dư y, thì chứng 
quả Bất hoàn. Này các Tỷ Kheo, đây là con đường độc 
nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sâu 
não, điệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ 
Niết bàn. Đó là Bốn Niệm xứ. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ Kheo ấy hoan 
hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 


Giải thích 

Trong Trung bộ Kinh có ba bài kinh Đức Phật dạy 
thực hành về Bát Chánh Đạo: Kinh Niệm Xứ, Kinh Thân 
Hành Niệm và Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm. Riêng 
bài kinh Niệm Xứ có tính chất tổng quát, Đức Phật đã 
hướng dẫn cả hai phương diện Định và Tuệ 

Tứ Niệm Xứ là bốn lĩnh vực cần phải Nhớ đến để thực 
hành Bát Chánh Đạo, bốn lãnh vực đó là: Thân, Thọ, Tâm, 
và Pháp. 

1. Mục đích của việc thực hành Tứ Niệm Xứ: 

Đức Phật dạy như sau: 

“Này các Tỷ Kheo, ở đây Tỷ Kheo sống quán thân trên 
thân, nhiệt tâm, Tỉnh giác, Chánh Niệm để chế ngự tham 
ưu ở đời; sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán tâm trên 
tâm, nhiệt tâm, Tỉnh giác, Chánh Niệm để chế ngự tham 
ưu ở đời; sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, Tỉnh 
giác, Chánh Niệm để chế ngự tham ưu ở đời” 

174 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 

Quán ở đây phải hiểu là nói tóm tắt của từ quán sát, 

là lộ trình Bát Chánh Đạo phát sinh tâm biết như thật 

(Tuệ tri), phân biệt với từ quan sát là lộ trình Bát Tà Đạo 
phát sinh tâm biết ý thức nhị nguyên (Vô minh). 


Việc quán sát Thân, Thọ, lâm, Pháp ám chỉ sự quán 
sát trực tiếp những pháp đang xảy ra trong hiện tại chứ 
không phải quán sát các pháp ấy đã từng xảy ra trong quá 
khứ hoặc sẽ xảy ra trong tương lai. Ví dụ nếu sau một ngày, 
tối đến hồi tưởng lại có bao nhiêu lần thích thú (tham) 
bao nhiêu lần buồn giận (sân) xảy ra trong ngày, làm 
như vậy không phải là quán Tâm nơi tâm trong pháp 
thiển này. Quán Thân, Ihọ, Tâm, Pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác chánh niệm cũng ám chỉ lộ trình quán sát này đưa 
đến tâm biết trực tiếp Tỉnh giác và Ý thức Chánh Tri 
kiến. 

Mục đích của sự quán sát là nhiếp phục Tham Ưu ở 
đời. Chữ Tham ở đây là nói gọn của Iham ái bao gồm 
Tham, Sân, Si, và Ưu bao gồm phiền não, khổ đau. Nhiếp 
phục Tham Ưu, ở đây chính là kinh nghiệm được tâm 
khi trên lộ trình Bát Chánh Đạo, Khổ được nhiếp phục, 
hành giả kinh nghiệm “Khổ Diệt hay Niết Bàn” của hữu 
học đạo. 

Xin lưu ý mục đích của sự thực hành Tứ Niệm Xứ là 
trực tiếp chứng ngộ được Khổ Diệt (Diệt Đế) và Con 
đường đưa đến Khổ Diệt (Đạo Đế), không phải để thấy 
các pháp là Vô thường, Khổ, Vô ngã. 

175 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


Mục đích này Đức Phật cũng đã nhắc đi nhắc lại 
nhiều lần: “Hướng đến Chánh Trí Chánh Niệm. 
Chánh Trí là “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại đời này nữa, 
điều này chỉ xảy ra khi đột chuyển trong ADN xóa bỏ 
toàn bộ thông tin “Vô minh, Ta và của la, cũng là quả 
vị A La Hán, sự Diệt Tận Khổ, không còn tái sinh trong 
tương lai. Hướng đến Chánh Niệm nghĩa là khi đột 
chuyển xảy ra “Vô minh, Ta và của 1a” bị diệt tận, Tà 
Niệm bị đoạn diệt, lúc này chỉ có Minh là nhân cho 
Chánh Niệm liên tục khởi lên và lộ trình tâm Bát 
Chánh Đạo phát sinh liên tục. 


2. Sự thực hành thiền định: là sự chú tâm để chuyển từ 
lộ trình tâm Bát Tà Đạo sang lộ trình tâm Bát Chánh 
Đạo phát sinh Tỉnh giác và Chánh Tri kiến: Xúc > Thọ 
- Tưởng > Chánh Niệm > Chánh Tinh tấn > Chánh 
Định > Tỉnh giác > Chánh Tư duy > Chánh Tri kiến. 


Sự chú tâm là để thay đổi lộ trình tâm, nên không 
thể chú tâm vào một đối tượng duy nhất mà phải chú 
tâm mọi đối tượng đang xảy ra. Trong bài kinh này Đức 
Phật đã đề cập đến tất cả các đối tượng bao gồm trong 
bốn lãnh vực: Ihân, Thọ, Tâm, Pháp. Sự chú tâm phải 
được thực hành cụ thể là tất cả Cảm giác do Sáu Căn tiếp 
xúc với Sáu Trần phát sinh theo trình tự thời gian. Tất cả 
những Cảm giác đó đều đang phát sinh đan xen với Cảm 
giác hơi thở vô ra, vì vậy sự chú tâm phải được thực hành 
trên mọi Cảm giác đan xen với hơi thở. Đặc biệt trong 
Kinh Niệm hơi thở vô, hơi thở ra, Đức Phật đã đề cập: 


176 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 

“Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô” vị ấy tập. 

“Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. 

“An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô) vị ấy tập. 

“An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra) vị ấy tập. 

“Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô? vị ấy tập. 

“Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra" vị ấy tập. 

“Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô?) vị ấy tập. 

“Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. 

“Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô) vị ấy tập. 

“Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra; vị ấy tập. 

“Quán vô thường, tôi sẽ thở vô) vị ấy tập. 

“Quán vô thường, tôi sẽ thở ra) vị ấy tập. 

Vị ấy tập, có nghĩa vị ấy tập quán sát, tập chú tâm 
chứ không phải tập thở. Chữ “sẽ” nối giữa hai phần 
“cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô; nói lên trình tự của 
sự thực hành chú tâm. Đầu tiên là cảm giác toàn thân, 
sau đó mới đến cảm giác thở vô, do vậy không nên hiểu 
cảm giác toàn thân là toàn bộ hơi thở. 

Với sự thực hành chú tâm tất cả cảm giác đang xảy 
ra đan xen với cảm giác thở vô, ra hành giả kinh nghiệm, 
tự thấy, tự biết được: 

- Chú tâm có tầm có tứ (chú tâm có hướng đến và 
giữ tâm trên đối tượng). 

- Chú tâm không tầm, không tứ (chú tâm không 
hướng đến đối tượng). 

177 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

Sự chú tâm trên tất cả cảm giác đan xen với cảm giác 
thở vô ra mới có được chú tâm không tầm, không tứ, 
còn nếu chỉ chú tâm vào cảm giác hơi thở thì sự chú 
tâm phải hướng đến và giữ tâm trên hơi thở (có tầm, có 
tứ) chứ không thể xảy ra chú tâm không tầm, không tứ, 
nên không thể nào an trú được trạng thái nhị thiển. 
3. Sự phát sinh Trí tuệ: Nếu không đọc kỹ bài kinh sẽ 
có sự nhầm lẫn lời dạy của Đức Phật về “tâm biết” Nếu 
hiểu: “Tý Kheo thở vô dài, biết: “Tôi thở vô dài”; hay thở 
ra dài, biết: “Tôi thở ra dài”; Tỷ Kheo đi, biết: “Tôi đỉ, 
hay đứng, biết: “Tôi đứng” khi bước tới bước lui, biết việc 
mình đang làm; khi ngó tới ngó lui, biết việc mình 
đang làm; khi co tay, khi duỗi tay, biết việc mình đang 
làm; với tâm có tham, biết: “Iâm có tham”; hay với tâm 
không tham, biết: “Tâm không tham”. Hay với tâm có 
sân, biết: “Tâm có sân; v.v... Tâm biết này sẵn có nơi kẻ 
phàm phu, là tâm biết của Ý thức nhị nguyên, là Vô 
minh, chấp thủ. Trong bài kinh này Đức Phật dùng chữ 
Tuệ tri để chỉ cho tâm biết của Minh hay Trí tuệ do quán 
mà phát sinh, ví dụ: thở vô Tuệ tri thở vô, thở ra Tuệ tri thở 
ra, co tay tỉnh giác, duỗi tay tỉnh giác, khi tâm có tham 
Tuệ tri tâm có tham, khi tâm có sân, Tuệ tri tâm có sân. 
v.v... lâm biết trí tuệ hay Tuệ tri bao gồm: 


- Tỉnh giác là tâm biết trực tiếp được Chánh Niệm 
- Chánh Tỉnh tấn - Chánh Định làm cho an trú. 


- Chánh Tri kiến là tâm biết Ý thức như thật do 
Chánh Tư duy phát sinh. 


178 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


* Quán Thân trên thân gồm hai phần: quán sát 
những cảm giác xảy ra do Thân căn tiếp xúc với các Xúc 
trần (bao gồm nội và ngoại xúc trần) như cảm giác hơi thở 
vô ra, nóng lạnh, đau nhức, các chuyển động của cơ thể 
theo những tư thế khác nhau v.v.... sự chú tâm liên tục 
(Chánh định) sẽ làm cho lộ trình tâm dừng lại nơi tâm 
biết trực tiếp (Thân thức). 


Xúc > Thọ - Tưởng > Chánh Niệm > Chánh Tĩnh tấn 
> Chánh Định > Tỉnh giác 


Hành giả an trú tâm biết trực tiếp (Tưởng), cụ thể ở 
đây là Thân thức nhờ Chánh Niệm - Chánh Tinh tấn - 
Chánh Định. Giờ đây tâm biết trực tiếp này có tên gọi là 
Tỉnh giác hay Thắng tri hoặc Không Tánh. Quán sát chín 
giai đoạn tan rã của một tử thi là lộ trình phát sinh do Ý 
tiếp xúc với Pháp trần, những cảm giác Pháp trần này 
(tức là những cảm giác hình ảnh về các bộ phận v.v... được 
lưu giữ dưới dạng thông tin trong ADN) được “tưởng” 
ra. Quán sát, tức lộ trình Bát Chánh Đạo, nên những 
cảm giác hình ảnh này cũng được biết với tâm biết trực 
tiếp là Tưởng thức và an trú bởi Chánh Niệm - Chánh 
Tỉnh tấn - Chánh Định. 


Cần phải lưu ý không phải quán các bộ phận cơ thể 
tan rã theo chín giai đoạn với mục đích là thấy thân thể 
bất tịnh mà với mục đích nhiếp phục Tham Ưu, nghĩa là 
không cho khởi lên sự yêu thích hay chán ghét, ghê tởm 
đối với cơ thể mà bình thản biết rõ tính chất của cơ thể là 
như vậy. 


179 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

* Quán Thọ trên thọ: có sáu Cảm giác hay sáu Thọ, 
quán Thọ trên thọ phát sinh tâm biết trực tiếp cụ thể là 
nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân thức và tưởng thức, được 
Chánh Niệm - Chánh Tinh tấn - Chánh Định an trú và 
gọi là Tỉnh giác, Thắng tri hay Không Tánh. Tuy nhiên 
nếu cảm giác xảy ra nơi thân thì trường hợp này gọi là 
quán Thân trên thân. 


* Quán Tâm nơi tâm: Các Danh pháp do Ý tiếp xúc 
với Pháp trần làm phát sinh như Niệm, Tư duy, Iham 
Sân Si, Định, Dục, Tác ý... chỉ được biết với tâm biết Ý 
thức, biết gián tiếp về cái đã xảy ra trong lộ trình tâm trước 
vừa diệt. Vì vậy lộ trình Bát Chánh Đạo (quán Tâm nơi 
tâm) phát sinh tâm biết Trí tuệ, ở đây là tâm biết Ý thức 
đúng như thật do Chánh Tư duy phát sinh gọi là Chánh 
Kiến. Khi có Chánh Niệm Tuệ tri có Chánh Niệm, khi có 
Tà Niệm Tuệ tri có Tà Niệm v.v... 


Thí dụ: khi tâm có Tham thì Tâm Tham trên lộ trình 
Bát Tà Đạo này diệt, là nhân phát sinh một lộ trình Nội 
Xúc tiếp theo. Nếu lộ trình Nội Xúc này cũng là Bát Tà 
Đạo thì khi Ý thức Tà Tri kiến khởi lên, biết là có tham 
và do Ý Thức Tà Tri kiến biết đây là đối tượng dễ chịu nên 
Tham lại phát sinh tiếp. Nếu Nội Xúc này phát sinh 
Chánh Niệm thì lộ trình này sẽ là Bát Chánh Đạo và khi 
Ý thức Chánh Tri kiến khởi lên sẽ “biết có tham”, nhưng 
tâm biết này là Tuệ tri, là Chánh Kiến nên Tham không 
thể phát sinh tiếp, đây gọi là khi có tham Tuệ tri tâm 
có tham. 


180 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


* Quán Pháp nơi pháp: cũng là Tuệ tri các pháp tức 
cái biết Chánh Kiến như quán lầm nơi tâm. Trong 
tâm biết Chánh Kiến được Chánh Tư duy làm phát sinh 
có nội dung là Minh, được cài đặt trong “kho chứa; nội 
dung đó có Tuệ tri Duyên khởi, Tuệ tri Vô thường, Vô 
ngã, Tuệ tri Khổ Tập Diệt Đạo. 

Đặc biệt hành giả có thể an trú tứ thiển và hướng 

đến quán sát lộ trình duyên khởi của Bát Tà Đạo để Tuệ 
tri khổ, Tuệ tri nguyên nhân Khổ; quán sát duyên khởi lộ 
trình Bát Chánh Đạo để Tuệ tri Khổ Diệt, Tuệ tri Con 
đường đưa đến Khổ Diệt. 
4. Sự thực hành: tuy có bốn lãnh vực quán sát và Đức 
Phật giảng giải thành bốn phần riêng biệt, nhưng khi 
thực hành thì không thể phân ra bốn lãnh vực thực 
hành riêng biệt mà sự thực hành xảy ra đan xen với nhau 
không tách rời được. Thí dụ: khi ăn cơm Tuệ tri các cảm 
giác nhai, nuốt đây là tâm biết tỉnh giác (cái biết thuần 
túy thân thức), các cảm giác này phát sinh trên thân nên 
gọi là quán thân nơi thân. 

— Tuệ tri các cảm giác vị, đây là tâm biết tỉnh giác (cái 
biết thuần túy thiệt thức), đây gọi là quán Thọ trên thọ. 

- Tuệ tri được tâm không có yêu thích, không chán 
ghét, không tìm kiếm thứ gì, tức Tuệ tri không có Tham, 
Sân, Si, đây là tâm biết Ý thức như thực (Chánh Kiến), đây 
gọi là quán Tâm nơi tâm. 

- Tuệ tri đối với thức ăn không yêu thích, không 
chán ghét, độc lập không ràng buộc, giải thoát không hệ 
lụy, đây cũng là tâm biết Ý thức Chánh Kiến, gọi là 
quán Pháp nơi pháp. 


181 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


5. Đức Phật đã khẳng định rằng: Ai thực hành sự quán 
sát liên tục trên các cảm giác đang xảy ra trong bảy ngày 
thì sự chờ đợi người đó, một là Chánh trí trong hiện tại 
(quả vị A La Hán), hai là nếu có dư sót thì đạt quả 
Bất lai. 


Tăng Chi Bộ Kinh 
Bố Thí 


1. Một thời, Thế Tôn ở Campà, trên bờ hổ Gaggara. Bấy 
giờ có nhiều cư sĩ ở Campà đi đến Tôn giả Sàriputta, sau 
khi đến, đảnh lễ Tôn giả Sàriputta rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, các nam cư sĩ ấy thưa với Tôn giả 
Sàripuftta: 


- Thưa Tôn giả, đã lâu lắm, chúng con không được 
nghe pháp thoại từ miệng Thế Tôn. Lành thay, thưa Tôn 
giả, nếu nay chúng con được nghe pháp thoại từ miệng 
Thế Tôn! 


- Vậy này chư Hiển, hãy đến trong ngày lễ Trai 
giới (uposatha), các Ihây sẽ được nghe pháp thoại từ 
miệng Thế Tôn. 

- Thưa vâng, thưa Tôn giả! 


Các nam cư sĩ ở Campà ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta, 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Tôn giả Sàriputta, thân bên 
hữu hướng về Tôn giả rồi ra đi. Rồi các nam cư sĩ ở 
Campà, đến ngày lễ Trai giới, đi đến Tôn giả Sàriputta, sau 
khi đến, đảnh lễ Tôn giả Sàriputta rồi đứng một bên. 


182 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 
Rồi Tôn giả Sàriputta cùng với các nam cư sĩ ở Campà đi 
đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta bạch 
Thế Tôn: 
2. Có thể, bạch Thế Tôn, ở đây có hạng người bố thí như 
vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn. 
Nhưng bạch Thế Tôn, có thể ở đây có hạng người bố thí 
như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn. 

- Này Sàriputta, có thể ở đây có hạng người bố thí 
như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Có 
thể, này Sàriputta, ở đây có hạng người bố thí như vậy, 
được quả lớn, được lợi ích lớn. 


3. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng 
người bố thí như vậy, không được quả lớn, không được 
lợi ích lớn? Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở 
đây có hạng người bố thí như vậy, được quả lớn, được lợi 
ích lớn? 

- Ở đây, này Sàriputta, có người bố thí với tâm 
mong cầu, bế thí với tâm trói buộc (về kết quả), bố thí 
với tâm mong cầu được chất chứa, bố thí với ý nghĩ: “Tôi 
sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau” Vị ấy bố thí như vậy 
cho các Sa-môn, Bà-la-môn, bố thí đồ ăn, đồ uống, vải 
mặc, xe cộ, vòng hoa, hương thơm, hương liệu, giường 
nằm, những trú xứ, đèn đuốc. Thầy nghĩ thế nào, này 
Sàriputta, ở đây có thể có hạng người bố thí như vậy 
không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

183 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

- Ở đây, này Sàriputta, có hạng người bố thí với 
tâm mong cầu, bố thí với tâm trói buộc, bố thí với tâm 
mong cầu được chất chứa, bế thí với ý nghĩ: “Ta sẽ hưởng 
thọ cái này trong đời sau” VỊ ấy bố thí như vậy, khi thân 
hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở Bốn 
thiên vương. Và vị ấy, khi nghiệp được đoạn tận, thần lực 
ấy, danh tiếng ấy, uy quyền ấy được đoạn tận, vị ấy trở 
thành “vị trở lui lại; trở lui trạng thái này. 


4. Ở đây, này Sàriputta, có người bố thí không với tâm 
cầu mong, bế thí không với tâm trói buộc, bố thí không 
với mong cầu được chất chứa, bố thí không với ý nghĩ: 
“Ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời saư, bố thí không 
với ý nghĩ: 

“Lành thay, sự bế thí; bố thí không với ý nghĩ: “Cái 
này đã được cho trong đời quá khứ, đã được tổ tiên làm 
trong quá khứ, ta không nên để truyền thống gia đình này 
bị bỏ quên; bố thí không với ý nghĩ: “Ta nấu ăn, các 
người này không nấu ăn. Ta không xứng đáng là người 
nấu ăn, lại không bố thí cho người không nấu ăn; bố thí 
không với ý nghĩ: “Như các vị ẩn sĩ thời xưa có những tế 
đàn lớn như Atthaka, Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmitta, 
Yamataggi, Angìrasa, Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, 
Bhagu; cũng vậy, ta sẽ là người san sẻ các vật bố thí này”, 
bố thí không với ý nghĩ: “Do ta bố thí vật bố thí này, tâm 
được tịnh tín, hỷ duyệt khởi lên. Nhưng vị ấy bố thí với 
ý nghĩ để trang nghiêm tâm, để trang bị tâm. Và đối với 
Sa-môn hay Bà-la-môn, vị ấy bố thí đồ ăn, đồ uống, 


184 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương thơm, hương liệu, 
giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Thầy nghĩ thế nào, này 
Sàriputta, ở đây, có hạng người có thể bố thí như vậy không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Này Sàriputta, ở đây, ai bố thí không với tâm cầu 
mong, bố thí không với tâm trói buộc, bố thí không với 
mong cầu được chất chứa, bố thí không với ý nghĩ: “Ta 
sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau” bố thí không với ý 
nghĩ: “Lành thay, sự bố thí, bố thí không với ý nghĩ: 
“Cái này đã được cho trong đời quá khứ, đã được tổ 
tiên làm trong quá khứ, ta không nên để truyền thống 
gia đình này bị bỏ quên; bố thí không với ý nghĩ: “Ta nấu 
ăn, các người này không nấu ăn. Ta không xứng đáng là 
người nấu ăn, lại không bố thí cho người không nấu ăn, 
bố thí không với ý nghĩ: “Như các vị ẩn sĩ thời xưa có 
những tế đàn lớn như Atthaka, Vàmaka, 


Vàmadeva, Vessàmitta Yamaftaggi Angìrasa, 
Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu; cũng vậy, ta sẽ là 
người san sẻ các vật bố thí này” bố thí không với ý nghĩ: 
“Do ta bế thí vật bố thí này, tâm được tịnh tín, hỷ duyệt 
khởi lên” Nhưng vị ấy bố thí với ý nghĩ để trang nghiêm 
tâm, để trang bị tâm. Do vị ấy bố thí như vậy, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư 
Thiên ở Phạm chúng thiên. Và khi vị ấy, nghiệp được 
đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, uy quyền ấy được 
đoạn tận, vị ấy trở thành vị Bất lai, không trở lui trạng 
thái này. 

185 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

Này Sàriputta, đây là nhân, đây là duyên, khiến cho 
ở đây, một hạng người bố thí như vậy, không được quả 
lớn, không được lợi ích lớn. Này Sàriputta, nhưng đây 
cũng là nhân, là duyên khiến cho ở đây, có hạng người 
bố thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


Kàlaka 


1. Một thời, Thế Tồn trú ở Sàketa, tại khu vườn Kàlaka. 
Tại đấy, Ihế Tồn gọi các lý Kheo: 

- Này các Tỷ Kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ Kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 

- Này các Iỷ Kheo, cái gì trong toàn thế giới với Thiên 
giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng 
Samôn, Bàlamôn, chư Thiên và loài Người, được thấy 
.. được ý tư sát, tất cả Ta đều biết. Này các lỷ Kheo, 
cái gì trong toàn thế giới này ... được thấy, được ý tư 
sát, Ta đã được biết rõ như sau: “Tất cả đều được Như 
Lai biết đến. Như Lai không có dựng đứng lên”. Này các 
Tỷ Kheo, nếu Ta nói rằng: “Ta biết tất cả, cái gì trong 
toàn thế giới ... được thấy, được ý tư sát. Như vậy, là có 
nói láo trong ta. Nếu Ta nói như sau: “Ta cả hai biết và 
không biết. Như vậy, là có nói láo trong ta. Nếu Ta nói 
như sau: “Ta không biết và cũng không phải biết. Như 
vậy là có nói láo trong Ta. Như vậy có lỗi trong ta. 

Như vậy, này các Tỷ Kheo, Như Lai là vị đã thấy những 
gì cần thấy, nhưng không có tưởng tượng điều đã 


186 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


được thấy, không có tưởng tượng những cái gì không 
được thấy, không có tưởng tượng những gì cần phải 
thấy, không có tưởng tượng đối với người thấy. Đã nghe 
những gì cần nghe, nhưng không có tưởng tượng điều đã 
được nghe, không có tưởng tượng những cái gì không 
được nghe, không có tưởng tượng những gì cần phải nghe, 
không có tưởng tượng đối với người nghe. Đã cảm giác 
những gì cần cảm giác, nhưng không có tưởng tượng 
điều đã được cảm giác, không có tưởng tượng những cái 
gì không được cảm giác, không có tưởng tượng những 
gì cần phải cảm giác, không có tưởng tượng đối với 
người cảm giác. Đã thức tri những gì cần thức tri, 
nhưng không có tưởng tượng điều đã được thức tri, không 
có tưởng tượng những cái gì không được thức trị, 
không có tưởng tượng những cái gì cần phải thức trị, 
không có tưởng tượng đối với người thức tri. Như vậy, 
này các lỷ Kheo, Như Lai đối với các pháp được thấy, 
được nghe, được cảm giác, được thức tri, đều đã biết rõ, 
nên vị ấy là như vậy. Lại nữa, hơn người như vậy, không 
có ai khác tối thượng hơn và thù thắng hơn, Ta tuyên bố 
như vậy. 


Cái gì được thấy, nghe Được cảm giác chấp trước 
Được nghĩ là chân thực Bởi các hạng người khác Giữa 
những người thấy vậy Ta không phải như vậy 

Những điều chúng tuyên bố Dầu là thật hay láo 

Ta không xem tối hậu Ta trong thời đã qua Thấy được 
mũi tên này Loài Người bị câu móc Ta biết và Ta thấy 

Các đức Phật Như Lai Không tham đắm như vậy. 

187 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 
Phụ lục 

Câu hỏi: Thế nào là Túc mrạng thông? 

Trả lời: Đây là khả năng có thể nhớ lại những tiền 
kiếp. Các thông tin lưu giữ trong ADN của mỗi người 
không phải chỉ là thông tin được lưu giữ trong kiếp này, 
mà là các thông tin được tích tập trong vô số kiếp đã sống. 
Dĩ nhiên các thông tin này có một số bị diệt đi và cũng 
có những phần được tích tập thêm trong các kiếp sống. 
Trong ADN có hai lượng thông tin, lượng thông tin di 
truyền như khoa học đã khám phá và lượng thông tin về 
tâm. Khả năng nhớ lại các tiền kiếp chỉ xảy ra với các 
thông tin về tâm mà thôi. Với một người, mọi thông tin 
về đời sống của người đó được lưu giữ đầy đủ trong ADN, 
nhưng khả năng nhớ lại các sự kiện trong đời này thôi, 
cũng rất hạn chế. Thí dụ một người đã sáu mươi tuổi, 
muốn nhớ lại quãng đời lúc mười tuổi thì hầu như rất 
khó, nhưng nếu gặp lại một người bạn cực kỳ thân thiết 
sau năm mươi năm xa cách thì lập tức quãng đời lúc 
mười tuổi được tái hiện rất dễ dàng. Điều này thể hiện 
các thông tin về những quãng đời đang được lưu giữ 
“chắc chắn” trong ADN. Cũng vậy, những thông tin về các 
đời trước cũng được lưu giữ trong ADN nhưng người 
bình thường không có khả năng nhớ lại những sự 
kiện đó. 

Muốn có khả năng nhớ lại những sự kiện trong các 
tiền kiếp, phải tu tập chú tâm (định) với mức độ cao, sự 
chú tâm hướng đến việc nhớ lại tiền kiếp, trong kinh 


188 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


điển Phật giáo gọi là “Chánh Ức Niện”. Nếu sự tu tập 
đã thành công thì kinh nghiệm này được lưu lại trong 
ADN như một lập trình hay “một phần mềm điều khiển”. 
Nếu niệm (nhớ đến) hướng đến việc nhớ lại tiền kiếp sẽ 
kích hoạt các lập trình đó và các sự kiện sẽ được tái hiện 
(tưởng ra). 

Một người đã tu tập thành công túc mạng thông thì 
lập trình này được lưu trong ADN và sẽ truyền đến những 
kiếp kế tiếp, nhưng nếu không có tu tập để kích hoạt 
thì nó sẽ được “nén” lại và người đó không có khả năng 
túc mạng thông. 

Trong kinh mô tả lúc Đức Phật thành đạo vào canh 
một ban đêm; sau khi an trú tứ thiền, với tâm ở tứ thiền 
được mô tả; Thanh tịnh không cấu nhiễm, bình thản, 
vững chắc, nhu nhuyễn dễ sử dụng như vậy, Ngài hướng 
tâm đến Túc mạng minh (túc mạng thông) và nhớ lại 
được một kiếp, hai kiếp, mười kiếp, hàng trăm ngàn kiếp 
v.v... Sự kiện này nói rằng không phải với một thời gian 
ngắn (một canh giờ) Ngài đã tu tập thành công Túc mạng 
trí mà với định tứ thiền Ngài hướng tâm đến và kích 
hoạt lập trình Túc mạng thông đã tu tập trong những kiếp 
trước được lưu giữ trong “kho chứa”. 

Câu hỏi: Thế nào là Tha tâm thông? 

Trả lời: Tha tâm thông là khả năng biết được tâm 
người khác, cụ thể là biết người khác đang nghĩ gì, thấy 
gì, biết gì, đang muốn nói gì, đang muốn làm gì. Cũng có 
thể biết được quá khứ của người đó như thế nào, những 
mối quan hệ và hoàn cảnh của họ. 


189 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


Cái biết này là biết (đọc được) những thông tin trong 
“kho chứa” của người đó. Điều này xảy ra tương tự như 
trong mạng máy tính hiện nay. Mỗi máy tính có “kho 
chứa”, những thông tin được lưu giữ trong ổ cứng hay 
thẻ nhớ, và từ một máy tính các “tin tặc” có thể thâm 
nhập thẻ nhớ của những máy tính khác để ăn cắp 
thông tin. 


Cũng y như vậy, những thông tin về tâm được lưu 
giữ trong ADN được kích hoạt, có cách thức “nối mạng” 
riêng, và người có tha tâm thông thâm nhập được “kho 
chứa” và đọc được những thông tin lưu trong “kho 
chứa” đó. 

Tu tập tha tâm thông cũng là một việc làm gian khổ 
và lâu dài, khi đã thành công thì khả năng này được 
lưu giữ trong ADN như một lập trình hay phần mềm 
trong máy vi tính và được truyền từ đời này sang đời 
khác. Tuy khả năng này vẫn được lưu giữ nhưng nếu 
không có tu tập để kích hoạt thì nó bị “nén” lại và người 
đó không có khả năng tha tâm thông. 

Trong đêm thành đạo khi Đức Phật đạt được Sanh 
tử Trí, Ngài biết rõ “chúng sinh người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người giàu sang, kẻ nghèo 
khổ v.v... tất cả đều do hạnh nghiệp của họ. Người với thân 
làm ác; lời nói ác; ý nghĩ ác; phi báng các bậc Thánh, khi 
thân hoại mạng chung phải sanh vào đọa xứ; địa ngục; 
những cõi dữ v.v... người với thân làm thiện; lời nói 
thiện; ý nghĩ thiện; không phi báng các bậc Thánh, 
khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú, thiên 


190 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 
giới, và cõi đời này” Sanh tử trí này là cái biết tha tâm 
thông, Ngài đọc những thông tin trong “kho chứa” của 
các chúng sanh. 


— Tha tâm thông còn có một khả năng khác là có thể 
điều khiển hành động và lời nói của người bị thâm nhập. 
Thí dụ như trong mạng máy tính hiện nay, tin tặc không 
những có khả năng đọc; lấy cắp thông tin từ ổ cứng hay 
thẻ nhớ của máy tính khác, mà một số tin tặc còn có thể 
điều khiển được hoạt động của máy tính đó. Cũng giống 
vậy, một số người có khả năng tha tâm thông, không 
những đọc được các thông tin trong “kho chứa” người 
khác mà còn có thể tác ý kích hoạt những lập trình trong 
“kho chứa” làm phát sinh lời nói và hành động của người 
bị thâm nhập. Dĩ nhiên không phải người có tha tâm 
thông có thể tác ý “điều khiển” được bất cứ người nào, sự 
“điều khiển” chỉ xảy ra khi có một sự “tương hợp” rất 
cao giữa thông tin trong “kho chứa” người “điều khiển” 
và thông tin trong “kho chứa” người bị “điều khiển” 

Nguyên lý “tương hợp” này có thể hiểu được nhờ thí 
dụ sau: máy điện thoại với số sim A gọi cho máy điện 
thoại có số sim B trong cùng mạng viễn thông C. Số của 
sim A và B là các thông tin đã được mã hóa trong mạng 
viễn thông C, khi được kích hoạt sẽ xảy ra sự “tương hợp” 
và cuộc gọi chỉ đến máy B trong mạng viễn thông C, chứ 
không thể đến một máy khác cùng mạng hay khác mạng. 
Sự tương hợp được hiểu như một định luật vật lý, hóa 
học, sinh học trong lãnh vực vật chất. 


191 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


- Hiện tượng nhập đồng: Trong cuộc sống hiện tại 
có một số người khi “đồng” nhập có thể nói lên khá 
chính xác một số sự việc nào đó đã và đang xảy ra. Trong 
thế giới này có những loại “phi nhân” (không phải người) 
như chư Thiên hay Ngạ quỷ chẳng hạn, những phi nhân 
này không phải là dạng linh hồn hay thuần túy tâm thức 
mà gồm hai phần Danh và Sắc. Danh là các thông tin 
trong “kho chứa” và Sắc là phần vật chất lưu giữ những 
thông tin này. Phần vật chất này không phải tổn tại dưới 
dạng thô như đất, nước, gió, lửa mà tồn tại dưới dạng 
lượng tử (có hai tính sóng và hạt), hoặc một dạng nào vi 
tế hơn nữa mà khoa học chưa đủ phương tiện khảo sát. 
Phi nhân này có Danh và Sắc như vậy và Danh Sắc này có 
khả năng tha tâm thông nghĩa là có khả năng đọc được 
những thông tin trong “kho chứa” của con người. Ngoài 
ra có một số trường hợp đặc biệt, có sự “tương hợp” rất 
cao giữa phi nhân và người bị thâm nhập, phi nhân này 
có thể điều khiển người này nói hoặc hành động theo tác 
ý của phi nhân. Khi một người bị “đồng nhập” có nghĩa 
không phải phi nhân nhập vào mà phi nhân này có khả 
năng tha tâm thông thâm nhập “kho chứa” thông tin lưu 
trong ADN, đọc các thông tin và tác ý khởi động những 
lập trình trong “kho chứa” khiến thân thể người đó cử 
động hoặc phát ra âm thanh theo ý của phi nhân. 

Khi có người đến gọi hồn cho ông bà, cha mẹ hay 
những người thân đã mất thì “đồng” có thể nói chính xác 
về những người đã chết. Thực ra không phải những linh 
hồn của người đã chết trở về nhập vào “con đồng” để 


19 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 
nói lên những điều đó mà các thông tin này nằm ngay 
nơi “kho chứa” của những thân chủ đi gọi hồn. Phi nhân 
đọc được những thông tin này và tác ý cho con đồng nói 
ra. Có thể kiểm tra điều này bằng cách cho một người đi 
gọi hồn người chết mà người này không hề quen biết, 
không biết bất kỳ thông tin nào về người chết (trong “kho 
chứa” của người đi gọi hồn), thì phi nhân cũng phải bó 
tay. Cách khác là giơ tay bốc “ngẫu nhiên” một nắm hạt 
đậu và hỏi phi nhân trong nắm tay này có bao nhiêu hạt 
đậu, phi nhân cũng phải bó tay vì trong tâm người này 
cũng không biết có bao nhiêu hạt đậu. Các phi nhân 
này có năng lực tha tâm thông và năng lực “điều khiển” 
được người khác cũng hoàn toàn khác nhau tùy thuộc 
vào mức độ “tương hợp” giữa phi nhân và người bị 
thâm nhập. 

Không phải ai cũng bị thâm nhập, số bị xâm nhập rất 
ít, số bị điều khiển lại càng ít hơn. Những người có tâm 
tư sầu muộn, trầm cảm, bị khiếm khuyết về tinh thần, bị 
rượu bia, hương khói kích động v.v... có những sự kiện 
hay quan hệ đặc biệt tốt hay xấu với phi nhân đó trong 
kiếp quá khứ mới dễ dàng bị thâm nhập và điều khiển. 
Những trường hợp gọi là bị “ma ám” hay “người âm nhập” 
cũng tương tự như trên. 

Câu hỏi: Thức tái sinh là gì? Nó tốn tại như thế nào? 

Trả lời: Khi một người hấp hối và chết mà trước 
đó không có tu tập Tứ Thánh Đế, thì tâm Sĩ (hữu ái) phát 
sinh: mong muốn sống, khát khao được sống, bám víu 


lề) 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


lấy cuộc sống; sợ hãi cái chết. Do tâm sỉ này và sự chết của 
tế bào não sẽ xảy ra sự đột biến, sự đột biến này sẽ phát 
sinh một loại vật chất đặc biệt, không tồn tại dưới dạng 
thô như đất, nước, gió, lửa, mà tổn tại dưới dạng lượng tử 
(mang hai tính sóng và hạt), hoặc vi tế hơn nữa. Loại vật 
chất đặc biệt này là một Sắc pháp có khả năng mang 
tải (lưu trữ) được lượng thông tin trong ADN của 
người chết, phát sinh trong thời điểm chết gọi là “thức 
tái sinh” 

Thức tái sinh không phải là một linh hồn hay tâm 
thức thuần túy, nó bao gồm hai phần; phần vật chất là 
sắc pháp và phần tỉnh thần gọi là danh pháp. Nếu nói 
nôm na, không hoàn toàn chính xác thì đây là một thân 
hóa sinh (một trong bốn sinh: trứng, thai, thấp, hóa), 
Hóa Sanh này có một khoảng thời gian tổn tại trước 
khi vào thai sanh hoặc trứng sanh. 


Phần sắc pháp của Hóa Sanh này khác hoàn toàn 
sắc pháp của con người. Nó không có năm giác quan nên 
không thể thấy biết trực tiếp các cảm giác hình ảnh, âm 
thanh, mùi, vị, xúc chạm được, nhưng sắc pháp của 
những Hóa Sanh có được tính chất “tương tự” như tế 
bào thần kinh não bộ nên nó có thể biết theo lộ trình 
tâm thứ sáu (ý tiếp xúc với pháp trần) tương tự con người. 
Tuy không thể thấy biết trực tiếp những cảm giác hình 
ảnh, âm thanh v.v... nhưng với sắc pháp đặc biệt các 
Hóa Sanh có khả năng tha tâm thông, nghĩa là có thể đọc 
được những thông tin trong “kho chứa” của con người, 
nên khi nó xâm nhập “kho chứa” của một người thì 


194 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


người đó thấy gì (sắc, thanh, hương, v.v...) thì hóa sanh 
cũng thấy y như vậy, chỉ có khác là con người thấy 
“cảnh thực” còn hóa sanh lại thấy “ảnh ảo” Có thể hình 
dung những gì mà hóa sanh này thấy giống như thấy 
các cảnh đang diễn ra trên một màn ảnh 3D cực lớn 
không giới hạn, không phải là cảnh thật mà là cảnh ảo. 
Một người đã kể lại rằng: “cô ta có một cô bạn bị bệnh 
phải phẫu thuật, sau phẫu thuật lúc tỉnh dậy cô kể lại 
trong thời gian gây mê cô thấy rõ ràng các bác sĩ đang mổ 
xác của cô. Trường hợp đối với cô gái này là khi bị gây 
mê cô rất sợ hãi, nhất là sợ chết, thuốc gây mê dùng cho 
cô có thể hơi quá liều nên khi bị mê đi một cách đột ngột 
ADN có đột biến và phát sinh thức tái sinh, đây cũng là 
một dạng Hóa Sanh. Hóa Sanh này thấy các bác sĩ đang 
phẫu thuật xác của cô không phải là cái thấy trực tiếp của 
nhãn thức mà thấy qua tha tâm thông, có nghĩa thấy qua 
tâm của bác sĩ đang mổ. Sau đó thì Hóa Sanh này lại nhập 
vào xác cô khi gần tỉnh lại do sự “tương hợp” của thông tin 
trong “kho chứa: 


Sự tổn tại của thức tái sinh tức Hóa Sanh này như 
thế nào? Mỗi người trong đời sống của họ, mọi thân 
nghiệp (hành động), khẩu nghiệp (lời nói), và ý nghiệp 
(hành vi của ý) được lưu giữ dưới dạng các thông tin 
trong ADN. Các thông tin trong “kho chứa” này chính 
là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đã được tạo tác. 
Thái độ, phản ứng và kết quả mà người đó lãnh thọ tùy 
thuộc thông tin này. Cũng giống vậy sự tồn tại của Hóa 
Sanh này tùy thuộc hoàn toàn vào thân, khẩu, ý, nghiệp 


95 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


đã tạo tác được lưu giữ trong ADN (tức những thông tin 
pháp trần) của người đó. 

- Một người thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, như 
một đồ tể chẳng hạn, khi hấp hối đến giai đoạn năm 
giác quan ngưng hoạt động, người này không còn biết gì 
về thế giới bên ngoài mà chỉ còn lộ trình tâm thứ sáu do 
Ý tiếp xúc với lượng thông tin Pháp trần mà phát sinh. 
Lúc này mọi hình ảnh khủng khiếp do tà kiến, do những 
nghiệp ác được lưu giữ sẽ phát sinh. Điều này tương tự 
như một giấc mơ kinh hoàng, khủng khiếp đầy kinh sợ 
cũng do Ý tiếp xúc với lượng thông tin Pháp trần mà phát 
sinh. (Khi mơ năm giác quan cũng ngưng hoạt động, chỉ 
có Ý tiếp xúc với Pháp trần, nhưng thần kinh não bộ 
không tỉnh táo mà chỉ trong trạng thái lơ mơ). Khi người 
này chết, phát sinh một hóa sanh thì hóa sanh này lại 
tiếp tục cái thấy đó, một thế giới khủng khiếp, dữ dội, 
đầy kinh sợ, chất chồng sợ hãi và đau khổ, do nghiệp ác 
và tà kiến lưu giữ trong “kho chứa” tạo thành. Trạng thái 
này liên tục kéo dài không ngưng nghỉ và hành hạ họ cho 
đến khi các ác nghiệt cạn kiệt, lúc các ác nghiệp cạn kiệt 
họ mới có thể vào thai sinh hoặc trứng sinh theo định 
luật “tương hợp” của nghiệp. Cảnh giới mà hoá sanh này 
trải qua được gọi là địa ngục. 

- Hạng người ít tham dục, ít mê đắm cuộc sống vật 
chất, xu hướng chính của họ là cuộc sống tinh thần 
thanh cao hoặc những người ưa thích thiển định, xu 
hướng chính trong đời là thiền định, khi giai đoạn cuối lúc 
hấp hối chỉ còn ý tiếp xúc với pháp, họ an trú trong những 


196 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


cảnh giới tốt đẹp, không sợ hãi đối với những gì được 
thấy mà còn có hỷ lạc. Khi hóa sanh phát sinh, họ an trú 
trong trạng thái này, an hưởng hỷ lạc cho đến khi nghiệp 
lực cùng tận, lúc đó họ mới tiếp tục vào thai hay trứng 
sanh theo định luật của nghiệp. Đây là cảnh giới 
chư thiên. 


Những người đã trú được sơ thiền, nhị, tam, hoặc 
tứ thiển trong pháp tu Bát Chánh Đạo và pháp học Tứ 
Thánh Đế của họ vững chắc, Dục ái đã không còn, 
nhưng họ vẫn còn Hữu ái, ái luyến sự sống, thì khi chết 
hóa sanh của họ an trú trong hỷ lạc của các bậc thiền, cho 
đến khi nghiệp lực ấy tận. Khi nghiệp lực ấy tận, họ 
không còn vào trứng sanh hoặc thai sanh mà trở thành 
bất lai và nhập diệt, Niết bàn tại đấy. 


- Đa phần con người với tâm khát khao mong mỏi 
tìm cầu hạnh phúc, lạc thú ở đời, ràng buộc, chấp giữ 
hạnh phúc lạc thú vật chất và tinh thần nên khi chết hóa 
sanh của họ tiếp tục chịu sự chi phối của các thông tin 
(nghiệp lực) này trong “kho chứa”. Cái thấy của các hóa 
sanh này đan xen giữa những cảnh ảo trong chính “kho 
chứa” của họ, với những cảnh ảo trong “kho chứa” của 
những người mà tha tâm thông của hóa sanh thâm 
nhập. Những gì được thấy đều không minh bạch mà lộn 
xộn, khó hiểu, xuất hiện một cách vô lối như một giấc 
mơ. Hóa sanh như bị lạc vào một mê cung xen lẫn với 
những cảnh quen và lạ, không có một nơi chốn cố định. 
Họ cố sức tìm đường trở về nhà nhưng vô vọng. Hoang 
mang, tuyệt vọng, đau khổ tột độ, thậm chí họ cũng 


bộ độ 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


không biết là mình đã chết. Đôi lúc họ thâm nhập được 
“kho chứa” một số người đã chết mà họ quen biết. Có 
những lúc họ thâm nhập được “kho chứa” của những 
người thân, họ lại trở về nhà của họ. Họ thấy bà con 
thân quyến đang than khóc trên thân xác của mình. Họ 
cố gắng an ủi người thân đang đau khổ nhưng không 
ai trả lời họ. Họ chứng kiến được tất cả mọi chuyện 
đang xảy ra. Tương tự như trong một giấc mơ cả năm 
giác quan đều ngưng hoạt động, chỉ còn thần kinh não 
bộ hoạt động lơ mơ, nhưng con người vẫn khát khao, vẫn 
thèm muốn những gì được thấy trong mơ. Các hóa 
sanh này vẫn khát khao, thèm muốn hưởng thụ hạnh 
phúc, lạc thú của họ. Họ vẫn cồn cào khi thấy các món 
ăn, vẫn thèm khát đối với tình dục, vẫn thích thú những 
thứ họ đã sử dụng trong đời v.v.. Nhưng đối với họ 
thật là tuyệt vọng, thật là đau khổ. Họ không thể làm được 
những điều họ muốn vì tất cả chỉ là cảnh ảo. Hãy hình 
dung ra những nỗi khổ đau tuyệt vọng của một hóa 
sanh nếu sinh thời người này đam mê, đắm say, tận 
hưởng hạnh phúc, lạc thú ở nhà cửa, xe cộ, tiện nghi sang 
trọng, thức ăn thượng hạng, người tình lý tưởng, quyền 
lực vô song v.v... bỗng nhiên tất cả đều mất sạch, đều 
sang tay người khác sử dụng và hoá sanh chứng kiến họ 
đang phá nát những thứ đó của mình. Một mặt khả năng 
tha tâm thông làm cho hóa sanh thấy được thế giới này 
qua cảnh ảo, nhưng nó cũng làm cho hóa sanh hết sức 
đau khổ. Hóa Sanh phát hiện ra rất nhiều sự thật đau 
lòng mà khi còn sống Hóa Sanh không biết. Nhờ tha 
tâm thông mà Hóa Sanh biết được một người bạn chí cốt 
đã bao nhiêu năm phản bội, hãm hại mình; người vợ mà 


198 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


mình tin tưởng đã bao lần ngoại tình; một người mình đã 
hãm hại chỉ vì lúc đó mình hiểu nhầm người đó v.v... Hóa 
Sanh cũng sẽ điên tiết lên khi thấy người vợ mà mình đã 
đam mê và cũng đã đam mê mình trong bấy nhiêu năm, 
bây giờ đang đam mê và giao cấu với người đàn ông khác. 

Khát khao hạnh phúc lạc thú cùng với đau khổ 
tuyệt vọng, hóa sinh này bị trôi dạt từ cảnh ảo này đến 
ảo cảnh khác. Một số ít hóa sanh có sự “tương hợp” 
cao đối với một số người họ thâm nhập, nên họ điều 
khiển được những người này: nói lên hay hành động theo 
ý muốn của họ. Các Hóa Sanh này vì đau khổ tuyệt vọng 
muốn tận hưởng các lạc thú để chấm dứt những đau 
khổ này, nên họ chỉ muốn sử dụng thân xác người khác 
để tận hưởng những khát khao của họ. Cái chung nhất 
cho các trường hợp này là khi được hỏi họ đều nói lên 
những nỗi thống khổ mà họ đang trải qua, ví dụ như 
đói khát, lạnh, không biết đi về đâu v.v... Họ muốn người 
ta cúng giỗ cho họ, bởi những gì họ thấy không phải là 
của họ, họ không chạm tới nó được, vậy nếu người ta 
cúng nhân danh họ thì họ có thể sở hữu được. Đây là tà 
kiến của họ, tà kiến này nằm sẵn nơi “kho chứa” từ khi 
họ còn sống. 


Tuy một số ít hóa sanh có thể xâm nhập và điều khiển 
một người với mục đích thỏa mãn khao khát của họ, để 
họ có thể thoát khỏi nỗi thống khổ, nhưng kết quả không 
như họ mong muốn. Vì vậy, họ vẫn xuất, nhập nhiều 
lần bởi không thể tìm được một nơi trú ẩn an toàn, nơi 
thể xác một con người mà họ thâm nhập. 


109 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 

Thời gian hóa sanh này tổn tại là bao nhiêu? Không 
có một thời gian nào là cố định. Có thể là vài ba ngày, 
vài ba tháng, vài năm, vài ba trăm năm, vài ngàn 
năm v.v... Hóa sanh sẽ tồn tại như vậy cho đến lúc nào 
nghiệp lực cạn kiệt. 


Lúc đó họ mới có thể vào thai sanh hoặc trứng sanh, 
mới kết thúc được cảnh khổ này. Thí dụ đối với một người 
bệnh tật nằm liệt giường lâu ngày họ không còn ham 
muốn hạnh phúc lạc thú ở đời, họ không muốn sống 
thêm nữa thì khi chết Hóa Sanh của họ sẽ tổn tại trong 
một thời gian ngắn. Ngược lại một người chết khi còn trẻ, 
nhiều ham muốn nhất là luyến ái vợ hoặc chồng thì thời 
gian tổn tại của Hóa Sanh sẽ kéo dài. Một người đang theo 
đuổi một vụ kiện với sự hận thù, hoặc một người bị người 
khác hãm hại giết chết, vì tai nạn đột ngột, chết vì chiến 
tranh v.v... những Hóa Sanh này sẽ tồn tại rất lâu. 


Câu hỏi: Các nhà ngoại cắm thấy được các linh hồn, 
họ có thể tìm được mộ của những người đã chết qua 
các linh hôn. Điễu này đúng sai như thế nào? 


Trả lời: Những người có khả năng ngoại cảm không 
phải họ thấy các linh hồn bằng nhãn thức, nhĩ thức, tỉ 
thức, thiệt thức, thân thức, tưởng thức hay ý thức, mà họ 
thấy như vậy với khả năng tha tâm thông, đọc được 
thông tin trong “kho chứa” người khác. Có một số người 
đã tu tập thành công tha tâm thông ở một kiếp sống nào 
đó và được lưu giữ trong ADN nhưng nó bị “nén” xuống. 
Cũng do sự vận hành (của nghiệp) đến một lúc nào đó 


200 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


trong cuộc đời những thông tin về tha tâm thông được 
kích hoạt và họ có được khả năng ngoại cảm đó. Cũng 
có một số người sau cái chết lâm sàng, khi sống lại ADN 
có sự đột biến nên kích hoạt các thông tin tha tâm thông 
này lên và họ cũng có được khả năng ngoại cảm. Nhưng 
nhưng người có khả năng ngoại cảm rất ít ỏi mà đa phần 
người có khả năng ngoại cảm là do một hoá sanh xâm 
nhập và tương tác. Không phải các nhà ngoại cảm thấy 
linh hồn mà với tha tâm thông họ thâm nhập được 
“kho chứa” của một số hóa sanh và đọc được các thông 
tin trong “kho chứa” này. Họ biết được tên họ, tuổi tác, đặc 
điểm hình dáng, tính cách, xác chết ở đâu v.v... qua 
những thông tin lưu giữ trong “kho chứa. Một vài 
trường hợp họ còn “trò chuyện” được với hóa sanh thông 
qua “kho chứa” Các nhà ngoại cảm không biết được sự 
thật của hiện tượng này mà họ giải thích theo hiểu biết tà 
kiến của họ về các linh hồn, về một thế giới tâm linh với 
các năng lực tâm linh. Thực chất đây là các hóa sanh đang 
chịu nhiều thống khổ với Danh và Sắc kết hợp chứ không 
hề có một thế giới linh hồn, một thế giới tâm linh thuần 
túy tỉnh thần nào. 

Câu hỏi: Những người đã chết trở thành những 
hóa sanh như vậy có thể giúp ích, bảo vệ, phù hộ cho 
những thân quyến của họ không? 

Trả lời: Bản thân các hóa sanh đang trải qua các 
khổ cảnh như vậy, đang vùng vẫy trong khổ cảnh và muốn 
thoát ra mà không thể nào thoát ra khỏi. Các hóa sanh này 


không thể bảo vệ, phù hộ cho thân quyến của họ thoát 
201 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


khỏi được tai nạn. Cho dù họ có thấy được mối nguy hiểm 
đang đe dọa người thân của họ nhưng với Sắc pháp của họ, 
họ không thể nào “chạm” vào được thế giới vật chất “thổ” 
này. Điều này tương tự như một người đang thấy qua màn 
ảnh 3D cực lớn (vô hạn), các hình ảnh đó rất sống động, 
rất thực nhưng không chạm tay vào mà lấy được. 

Câu hỏi: Vậy có thể giúp đỡ những hóa sanh này thoát 
ra khỏi cảnh khổ đó không? 

Trả lời: Không thể được; bởi đây là định luật nhân 
quả không ai thay đổi được, không ai điều khiển được 
(vô ngã). Những thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp do 
người đó tạo tác trong đời được lưu giữ trong ADN khi 
còn sống, giờ đây được lưu giữ trong Sắc pháp của hóa 
sanh, chính là nguyên nhân phát sinh khổ cảnh của hóa 
sanh. Không có một năng lực tâm linh nào, một sự cầu 
nguyện nào, một sự cúng tế nào có thể xóa bỏ được 
những thông tin ấy trong “kho chứa” Nghiệp lực ấy, thông 
tin ấy được cạn kiệt dân, được xóa bỏ dần theo thời gian 
phát sinh khổ cảnh của hóa sanh. Cũng tương tự như 
cuộc sống hiện tại, một nhận thức sai lầm được một người 
lưu vào “kho chứa” và không ai với bất kỳ năng lực nào 
có thể xóa được nhận thức sai lầm trong “kho chứa” của 
người đó mà chỉ có bản thân người đó, sau khi tự thấy tự 
biết đó là một nhận thức sai lầm, thì thông tin ấy mới bị 
(tự người đó) xóa đi. 

Ý nghĩa này có thể hiểu được tương tự câu chuyện 
sau: Phim kể về hai đứa trẻ, một bé gái độ chừng bẩy, 


202 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


tám tuổi và một bé trai chừng năm, sáu tuổi đang tranh 
nhau một quả cà chua, và không đứa nào chịu nhường 
đứa nào. Người mẹ, một người đàn bà góa phải thuyết 
phục bé gái nhường lại cho em. Con chị không chịu nhưng 
rồi cũng phải nhường lại cho em khi nghe mẹ nó hứa 
ngày mai sẽ mua cà chua cho nó, với sự ấm ức “bao giờ 
mẹ cũng thương em hơn mình” Nhưng ngày mai chưa 
đến mà động đất đã xảy ra, và hai đứa trẻ bị chôn vùi 
trong đống đổ nát, cùng nằm dưới một tấm bê tông chờ 
đợi nhân viên cứu hộ. Nhân viên cứu hộ đến và họ nói 
với bà mẹ rằng trong hai đứa bé này, chỉ có thể cứu được 
một đứa vì khi nhấc tấm bê tông lên ở đầu này thì sẽ giết 
chết đứa bé ở đầu kia. Bà phải lựa chọn một trong hai 
đứa. Bà mẹ không chịu, bà muốn cứu cả hai con của bà. 
Nhân viên cứu hộ không thể cứu được cả hai đứa, họ thúc 
giục bà quyết định cứu đứa con gái hay trai. Nhưng bà 
không thể quyết định được. Các nhân viên cứu hộ nói họ 
sẽ phải đi vì rất nhiều người phải cứu giúp khẩn cấp. Bà 
van nài họ, năn nỉ họ v.v... nhưng rồi bà cũng phải quyết 
định: cứu lấy đứa con trai. Nằm dưới tấm bê tông bé gái 
nghe hết câu chuyện đó. Nó sợ hãi, nó tức giận, nó đau 
đớn: “Bao giờ mẹ cũng thương em ghét mình”. Rồi đội 
cứu hộ cũng cứu được đứa bé trai an toàn và xác con chị 
được đưa đi đặt chung với nhiều xác chết. Nhưng con chị 
không chết, mấy giờ sau nó tỉnh dậy, kinh hãi với những 
xác chết quanh mình, nhưng nó may mắn được một bác 
sĩ quân y phát hiện và đưa nó về nhà làm con nuôi. Nó 
lớn lên trong căn nhà với ông bố nuôi bị bệnh thấp khớp, 
với cuộc sống rất nhiều vất vả. Nó càng thù hận người 
mẹ đã bỏ rơi nó. Lớn lên, cô bé vào đại học Y và yêu một 


203 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


thanh niên cùng lớp. Khi biết mình đã có thai, anh thanh 
niên khuyên cô phải phá thai mới có thể tiếp tục học, 
nhưng cô không chịu. Cô quyết không thể giống như 
người mẹ độc ác của mình đã giết chết đứa con. Với bụng 
mang dạ chửa cô đã bỏ học và trải qua muôn vàn cay đắng 
để nuôi dạy đứa con của mình. Rồi một người Úc đã yêu 
và lấy cô làm vợ và đưa cô về Úc. Cuộc sống vật chất rồi 
cũng tạm ổn, nhưng suốt trong ba mươi năm của cuộc 
đời, sự căm tức, sự thù hận đối với người mẹ không thể 
nào nguôi ngoai, và cũng chừng ấy năm, sự cay đắng, sự 
đau khổ của cô cũng không hề thuyên giảm. 

Rồi một trận động đất nữa xảy ra và cô xin chồng 
cho trở về quê nhà làm một nhân viên cứu hộ. Cô lại 
chứng kiến một sự đau khổ vô cùng tận của một người mẹ 
khác. Con bà bị kẹt trong một đống đổ nát và các nhân 
viên cứu hộ quyết định phải cưa bỏ một chân của đứa 
bé mới cứu được nó. Bà mẹ than khóc vật vã không 
chịu để cho đội cứu hộ cưa chân con mình. Thời gian 
còn lại rất ít và đội cứu hộ đã cứu được đứa bé sau khi 
cưa bỏ một chân với sự đau đớn ngất xỉu của người mẹ. 
Trong những người chứng kiến cảnh này có một thanh 
niên và anh ta đã kể lại câu chuyện mình và chị gái cũng 
từng bị mắc kẹt dưới một tấm bê tông và người chị đã 
phải chết để cho mình được sống trong trận động đất ba 
mươi năm trước. Anh ta chính là người em trai của cô. 
Bây giờ anh ta đã thành đạt, đã giàu có và đã xây cho 
người mẹ đau khổ của mình một căn nhà rất sang trọng 
và mời bà đến ở, nhưng bà đã từ chối. Bà vẫn ở lại 
204 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 


ngôi nhà tổi tàn được dựng lên sau trận động đất ấy. Bà 
nói rằng sẽ sống ở đó cho đến ngày cuối cùng để gặp 
người chồng đã quá cố và đứa con gái nhỏ của bà. Đã ba 
mươi năm trôi qua, mỗi ngày bà đều đặt lên bàn thờ đứa 
con gái nhỏ đã chết một quả cà chua chín. 


Câu chuyện này nói lên điều gì? Sự hiểu biết sai lầm 
của một đứa trẻ về mẹ mình đã đưa đến sự tức tối, giận 
dữ, thù hận người mẹ của mình là một ý nghiệp được tạo 
tác và lưu giữ trong “kho chứa” của cô gái. Những thông 
tin trong “kho chứa” này chính là nguyên nhân phát sinh 
sự đau khổ, cay đắng của cuộc đời cô trong suốt ba chục 
năm ròng. Những thông tin ấy, những nghiệp lực ấy 
không một ai, không có một năng lực nào có thể xóa nó 
đi trong “kho chứa”. Khi và chỉ khi cô ấy tự thấy, tự biết 
cái sự thật ấy thì các nhận thức sai lầm, hiểu lầm ấy mới 
được xóa đi. 


Câu hỏi: Vậy làm thế nào để vượt qua khổ cảnh của 
các hóa sanh này? 

Trả lời: Lúc còn trẻ, mỗi người đều nỗ lực cố gắng 
để tích trữ tiền của, nuôi dạy con cái v.v... để khi về già có 
thể thoát được cái khổ của nghèo đói, bệnh tật, cô đơn 
không nơi nương tựa, nhưng không ai có thể thấy có thể 
biết sự thật về khổ cảnh của Hóa Sanh sau khi chết. Nỗi 
khổ này thực sự kinh hoàng, ghê gớm hơn tất cả mọi nỗi 
khổ trên đời mà con người biết đến. Nguyên nhân của 
những nỗi thống khổ này chính là các thông tin pháp 

205 


BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường vắng mặt khổ đau 


trần trong “kho chứa” mà nền tảng là nhận thức sai lầm 
(Vô minh), nhận thức rằng mục đích của cuộc sống là 
tận hưởng niềm vui, hạnh phúc lạc thú (Dục), rồi từ đó 
mà phát sinh sự say đắm, ràng buộc vào niềm vui hạnh 
phúc lạc thú. Đây là nguyên nhân của khổ mà Đức Phật 
đã diễn tả là: “Khát ái tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia như 
Dục ái, Hữu ái, Phi Hữu ái” Các thông tin này, các nhận 
thức sai lầm này, vô minh này chỉ có thể được xóa đi nếu 
quán sát lời dạy của Đức Phật: “Các Dục (niềm vui, hạnh 
phúc lạc thú) vui ít, khổ nhiều, não nhiều mà nguy 
hiểm lại càng nhiều hơn” Ngài đã dùng rất nhiều phương 
tiện để nói điều này và cũng là một để mục quan trọng 
nhất xuyên suốt kinh điển: Dục như khúc xương không, 
Dục như miếng thịt, Dục như cây sai trái, Dục như hố 
than hừng, Dục như đầu rắn hổ mang, Dục như mũi tên 
nhọn v.v... Phải quán sát sự thật này nơi cuộc sống 
hàng ngày của mình và người khác để rồi kinh nghiệm 
được, tự thấy tự biết được các Dục vui ít, khổ nhiều, 
não nhiều mà nguy hiểm càng nhiều hơn. Thấy biết như 
thật này phải được thực hành ngay bây giờ với lộ trình 
Văn (nghe giảng) Tư (tư duy) và Tu (thực hành Tứ Niệm 
Xứ), kinh nghiệm được Khổ Diệt, kinh nghiệm được chỉ 
cần Hết Khổ chứ không cần bất cứ Niềm vui, Hạnh phúc 
nào, mới có thể xóa được Tà kiến ấy trong “kho chứa”. 
Cũng có lý luận cho rằng: khi tổ chức cầu nguyện và 
thuyết giảng cho các hương linh (hóa sanh) thì họ nhờ 
tha tâm thông mà có thể biết được điều này và xóa được 


206 


Chương 9. GIẢI THÍCH MỘT SỐ BÀI RINH 
các Tà kiến ấy. Sự kiện này không thể xảy ra, bởi vì với một 
người khỏe mạnh, có chánh tín, có tư duy sắc sảo, có Văn 
tuệ và Tư tuệ về các “Dục vui ít, khổ nhiều v.v...” nhưng 
không có thực hành, không có Tu tuệ thì cũng không 
thể xóa được Tà kiến ấy chứ nói gì đến một hóa sanh chỉ 
nghe “khơi khơi” như vậy. 


Cũng như trong kinh đã mô tả: một cái cây được 
chặt xuống, tất cả các gốc rễ được đào lên, chẻ nhỏ ra, 
phơi khô, đốt cháy thành tro, rồi rải tro đó trước gió hoặc 
nhấn chìm trong dòng nước. Cái cây ấy có thể tái sinh 
trong tương lai được nữa hay không? Ngay từ bây giờ, 
khi đang sống đời này, tất cả mọi sanh y, mọi hữu ái phải 
được chặt xuống, đào lên tất cả gốc rễ, chẻ nhỏ ra, phơi 
khô đốt thành tro rồi rải tro bay theo gió hoặc dìm xuống 
đòng nước thì các khổ cảnh kia sẽ được tiêu điệt không có 
dư tàn. 


207 


NHÀ XUẤT BẢN THẾ GIỚI 
Số 46 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Điện thoại: (024) 3825 3841 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Biên tập nội dung: 
PHẠM THỊ HỒNG 

Trình bày bìa: 
PHẠM VIỆT QUANG 
Thiết kế sách: 
NGUYỄN THANH LONG 
Sửa bản in: 

BÙI THỊ HÀ 
Chế bản: 
NGUYỄN THANH LONG 


BÁT CHÁNH ĐẠO - CON ĐƯỜNG VẮNG MẶT KHỔ ĐAU 


Mã số: ............... 

)Ì PT bản (QÐ in số.......... ), khổ 13 x 20,5em 
8 '9/1182IEinfttTTT727....ẽ.ốố ốc ốc 
ĐT 701155171711 010011520515711001111)1015551561806/15191532110A691161112015201335615510121161/152 
TT na cá nát gtxssetfsgasbottagnnde 
SŨ O2 6s t0 i2 sec chang ngày ......... tháng ............ năm 2019 
In xong và nộp lưu chiêu tháng ............ năm 2019. 

Mã ISBN: 978-604-0-...................... 


208 


